NHÂN HẠNH VÃNG SANH 


Lý Giải Thọ Trì Danh Hiệu Phật A Di Đà Cho 
Người Cư Sĩ Trong Thời Mạt Pháp 


Trí Khiêm, biên soạn 2023 


Hình ảnh, sưu tâm trên Internet. 


Nhất Tâm Đảnh Lễ 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Đương 
Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Thập Phương Tam Thế 
Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Nam Mô Đại Hạnh Phỏ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế 
Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại 
Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bỏ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tái. 


<5 


4 


MỤC LỤC 


Nhất Tâm Đảnh Lễ 3 
Tây Phương Tam Thánh 5 
Vườn Cấp Cô Độc Rừng Thệ Đa 6 
Lời Giới Thiệu 7 
— Phần 1: Duyên Khởi 13 
" _ Nguyện Ước 17 
- Phần 2: Lý Giải Thọ Trì Danh Hiệu Phật I9 


„ PhầnTự23 
» Phần Chánh Tông 42 
» Phần Lưu Thông 142 


- Phần 3: Tóm Lược Yếu Chỉ Hành Trì 173 

— Phần 4: Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ 185 
—- Phần 5: 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà 201 

- Phần 6: Đối Chiếu Bản Dịch Hán Việt 211 

—- Phần 7: Phát Nguyện Hồi Hướng 241 


» _ Hồi Hướng Tam Bảo 242 

„ Quy Mạng Lễ 243 

. Tịnh Tín 245 

»„ . Đức Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát 247 

» _ Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 248 


Tây Phương Tam Thánh 
Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thê Am, 
Bô Tát Đại Thê Chí 


Vườn Cấp Cô Độc Rừng Thệ Đa 
(Kỳ Thọ Câp Cô Độc Viên) 
Nơi Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng Kinh A Di Đà 


. C tâm xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mỗi mỗi 


niệm tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ 


Lời Giới Thiệu 
Sách “Nhân Hạnh Vãng Sanh” 
của Trí Khiêm 


Kế từ ngày 22 tháng 2 năm 1972 khi tôi xa quê Mẹ Việt Nam 
đến hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2023 là 51 năm và gần hai 
tháng như thế. Một thời gian khá lâu hơn nửa thế kỷ và hơn nửa 
đời người có mặt tại Nhật Bản và Đức Quốc cũng như các quốc 
gia khác tại Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi châu. Tôi đã bay qua 5 đại lục 
như vậy không biết bao nhiêu lần, chắc cũng trên mấy triệu cây 
số đường bay của 79 nước trên thế giới nầy. Có nghĩa là một 
phần ba thế giới mà tôi đã đến, đã đi và đã lưu trú tại đó trong ít 
hay nhiều ngày tháng trong 75 năm (sinh 1949) của trần thế và 
năm thứ 60 (1964) kế từ khi xuất gia học đạo và hành đạo cho 
đến bây giờ. Nếu bảo rằng một tam thiên đại thiên thế giới của 
Phật Giáo thường hay nói trong kinh điển là một tỷ thế giới lớn 
nhỏ khác nhau, thì tôi đã có duyên với một phần rất nhỏ trong 
một tỷ thế giới ấy ở cõi Kham Nhẫn này. Không biết như vậy đã 
đủ thời gian để nhận định một vài sự việc trên cõi đời nầy chăng? 


Người Việt Nam chúng ta ra đi trước hay sau năm 1975 đến các 
quốc gia Á, Âu, Mỹ, Úc, Phi Châu đều có nhiều lý do khác nhau 
như: du học, ngoại giao, ty nạn chính trị, kết hôn, đoàn tụ gia 
đình, con nuôi, nhân đạo v.v... tất cả và trên hết chúng ta đều có 
xuất phát từ quê Mẹ Việt Nam và suốt trong một thời gian dài 
của lịch sử mấy ngàn năm đó đã có rất nhiều chuyên hành trình 
mang lại vẻ vang cho nồi giống Việt. Họ là những kinh tế gia, 
chính trỊ gia, thể thao gia, tôn giáo gia, bình luận gia, khoa học 
gia v.v... tất cả chừng ấy phạm trù đã nối kết thành một con 
người Việt Nam vĩ đại ở Hải Ngoại dưới cái nhìn của người 
ngoại quốc, trong đó có tôi là một nhân chứng. 


8 


Về những phạm trù như kinh tế, giáo dục, khoa học, thể thao, 
chính trị v.v... hôm nay tôi không đề cập đến, mà chỉ muốn giới 
thiệu về lãnh vực Tôn Giáo; trong đó Phật Giáo đóng một vai trò 
quan trọng trong đời sống tâm linh của những người Phật Tử 
đang sông xa quê hương xứ sở và họ đã, đang cũng như sẽ hành 
trì các pháp môn như: Thiền, Niệm Phật, trì chú, bố thí, xây 
dựng, nghệ thuật v.v... trong đó có Đạo Hữu Trí Khiêm; người 
đang dạy học tại Anh Quốc trong 17 năm nay đã âm thầm soạn 
ra quyền sách Nhân Hạnh Vãng Sanh nầy là một thí dụ điển hình. 


Khi nghiên cứu về Phật Pháp, ai trong chúng ta cũng đều chấp 
nhận rằng: các bộ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, 
Tăng Nhất A Hàm và bộ Bản Duyên (Bản Sanh) của Đại Thừa 
Phật Giáo tương ưng với những bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ 
Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh 
của Phật Giáo Nam Truyền. Khi nghiên cứu về các Đại Tạng 
chúng ta thấy đa phần các học giả Phật Giáo ngày nay đều lấy 
bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu 
Daizokyo) làm bản gốc và 4 bộ A Hàm cùng bộ Bản Duyên in 
thành 4 tập, cho đến kinh văn thứ 219 là chấm dứt. Linh Sơn 
Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ 
trương cho dịch ra toàn bộ A Hàm nầy thành 17 quyền và kinh 
văn cuối của A Hàm cũng thuộc kinh văn thứ 219. 


Có nhiều học giả muốn chứng minh cho biết rằng: Trong 4 tập 
A Hàm và Bản Sanh đó, có khi nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
cho Đại Chúng biết về Đức Phật A Di Đà không? Thì đây là câu 
trả lời. Quý Vị hãy lật quyền Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
tập thứ 10, bộ Bản Duyên thứ nhất, kinh văn số 154 - Phật nói 
Kinh Sinh, quyền thứ 5, phần kinh thứ 55: Đức Phật thuyết giảng 
về Kinh Thí Dụ từ trang 471 đến trang 474, chúng ta sẽ thấy sự 
liên hệ giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà. 


9 


Cũng trong tập thứ 10 nầy, kinh văn số 157, thuộc Kinh Bi Hoa 
quyền thứ 3 trang 794 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu 
về cõi An Lạc và Đức Phật Vô Lượng Thọ (Bản chữ Hán thuộc 
quyền thứ 3, Bốn Duyên bộ thượng, thứ tự kinh văn số 154, Phật 
nói Kinh Sinh gồm 5 quyền và thuộc về kinh thứ 55). 


Kế tiếp quyền thứ 16 của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
thuộc Bản Duyên bộ thứ 7, kinh văn sỐ 206, thuộc Kinh Cựu 
Tạp Thí Dụ, quyên hạ phần kinh thứ 60 trang 388 & 389 có so 
sánh về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Nếu chúng ta rõ biết rằng ba kinh: A Di Đà, Vô Lượng Thọ và 
Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ Tông 
do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết 
và truyền đến Ngài Long Thọ ở thế kỷ thứ nhất, thứ hai và Ngài 
Thế Thân (16- 396) là hai vị Đệ Nhất và Đệ Nhị Tổ Sư Tịnh Độ 
Tông người Ấn Độ, rồi truyền qua Trung Hoa cho Ngài Đàm 
Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo. Đến Nhật Bản thì có Ngài Nguyên 
Tín, Nguyên Không (Pháp Nhiên) và Ngài Thân Loan. Tất cả 
những vị Tổ này đều lấy 3 kinh căn bản trên để lập Tông, lập 
Giáo và lập Hạnh. 


Riêng Việt Nam chúng ta thì Ngài Đàm Hoằng (2-455) người có 
thể là đầu tiên tu theo Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ ở chùa Tiên Sơn trên núi Tiên Du, Giao Chỉ. Cho 
đến thế kỷ thứ 19, 20 có Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng 
Trí Tịnh, Hòa Thượng Tâm Thanh v.v... 


Nay có Đạo Hữu Trí Khiêm ở Anh Quốc đã dày công tra cứu, 
phiên dịch, chú nghĩa những bản kinh Tịnh Độ căn bản như lâu 
nay chúng ta vẫn thường hay hành trì; nhưng có điều Đạo Hữu 
cũng rất khiêm nhường cho răng: Đây là lời lý giải thọ trì danh 
hiệu Phật A Di Đà cho người Cư Sĩ tại gia trong thời mạt pháp. 


10 


Nói và viết là như vậy; nhưng khi xem toàn bộ 248 trang của bảy 
phần như: 1) Duyên khởi; 2) Lý giải thọ trì danh hiệu Phật; 3) 
Tóm lược yếu chỉ hành trì; 4) Kinh xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp 
thọ; 5) 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà; 6) Đối chiếu bản 
dịch Hán Việt, và phần 7 là Phát nguyện hồi hướng. Sau khi xếp 
sách lại tôi nghĩ rằng bản văn nây có lợi lạc cho tất cả giới xuất 
g1a nữa; chứ không phải chỉ cho người tại ø1a. 


Theo lịch sử truyền thừa kinh điển thì những kinh nào được dịch 
từ trước năm 645 (khi Ngài Huyền Trang sau l6 năm du hành 
và tu học tại Ấn Độ, gồm: 2 năm đi, 2 năm về và 12 năm tu học 
tại đó) gọi là cựu dịch, và kế từ năm 645 trở về sau, những kinh 
sách nào dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ được gọi là tân dịch. 
Ví dụ trước năm 645 dịch là A Tố Lạc; nhưng sau năm 645 dịch 
là A Tu La; Thệ Đa có nghĩa là Kỳ Đà; Thất La Phiệt là Thành 
Xá Vệ: Bí Sô Tăng (NI) là Tỳ Kheo Tăng (NI); mạng mạng là 
cộng mạng v.v... do vậy khi đi vào lối giải thích của Tác Giả, 
bản văn nầy qua phần “Lý Giải Thọ Trì Danh Hiệu Phật” chúng 
ta sẽ thấy Tác Giả dùng loại phiên. dịch xưa; nhưng cũng đã có 
chú âm ngày nay. Do vậy độc giả đễ năm bắt phần phiên âm này. 


Tác Giả cũng đã giải thích từng đoạn kinh văn theo sở tu, sở học 
của mình, và để cho mỌI người dễ hiểu Tác Giả còn tóm lược 
qua đồ hình nhằm giúp người đọc có một khái niệm dễ dàng và 
cũng rất đễ nhớ là mình đã đọc qua đoạn kinh nào rồi. Điều đặc 
biệt mà lâu nay chúng ta chỉ nghe là Tín, Nguyện, Hạnh; nhưng 
nay thì Tác Giả thêm vào phần Tri nữa; nên trở thành 4 điều kiện 
căn bản để được vãng sanh; chứ không phải là 3 như lâu nay 
chúng ta thường hay nghe, biết đến. Ngoài ra 5 chữ Nhất mà Tác 
Giả đã dùng đó đây trong quyền sách nây cũng rất đặc biệt. Đó 
là: Nhất hạnh, Nhất danh, Nhất tâm, Nhất hướng, Nhất niệm 


11 


cũng là một tư tưởng hay và cần thiết cho những ai đã một lòng 
muôn câu sanh vê Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Đến hết trang 171 là hết phần giải thích về Kinh A Di Đà và từ 
trang 175 đến trang 183 là phần tóm lược yếu chỉ hành trì qua 
Kinh niệm Phật Ba La Mật. Từ trang 187 đến trang 200 là Kinh 
xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thọ (phần này giống như Kinh tiêu 
bốn A Di Đà). Từ trang 203 đến trang 210 là 48 lời nguyện của 
Đức Phật A Di Đà. Phần thứ 6 tương đối đặc biệt là phần đối 
chiếu Hán Việt của Kinh xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thọ, và 
cuối cùng phần 7 từ trang 242 đến trang 243 và 245 là Phát 
nguyện hồi hướng, Quy mạng lễ và Tịnh Tín. 


Đây là một công trình nghiên cứu tuyệt vời, chỉ tiết, rõ ràng, làm 
mới thêm và làm cho rõ ràng hơn đối với những người muốn 
thực hành Pháp Môn Tịnh Độ trong thời gian đầu của 10.000 
năm mạt pháp mà người Cư Sĩ cũng như Tu Sĩ Phật Giáo chúng 
ta nên hành trì. Mặc dầu Tác Giả cũng cho biết rằng hay thực tập 
Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana); nhưng Pháp Môn Niệm Phật 
đối với Tác Giả là việc thọ trì rất tâm đắc, mong cầu giải thoát 
sanh tử của mình và cầu được vãng sanh về thế giới Tây Phương 
Cực Lạc của Đức Từ Phụ A DI Đà. 


Hôm nay sắc trời mùa Xuân của Âu Châu thanh bình, an lạc với 
hoa nở chim hót quanh vườn chùa, tôi xin trang trọng giới thiệu 
Tác Phẩm này đến với quý độc giả khắp nơi để nếu được thì xem 
qua và thực hành thì sẽ được muôn điều lợi lạc, khi câu Phật hiệu 
Nam Mô A Di Đà luôn ở bên cạnh chúng ta ngày đêm, kê cả khi 
đi, đứng, nằm, ngồi. 


12 


Viết xong vào lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại 
Phương Trượng Đường của Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức 
Quốc. 


Thích Như Điền 


13 


Phần 1 


Duyên Khởi 


14 


. Nau niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu 


Phật, chăm chú lăng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm 
phân minh. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý 
thức tự biệt Ta đang niệm Phật. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


15 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Nhân có chút ít may măn, tôi tìm đên với đạo và nghiên cứu 
nhiêu về thiên Tứ Niệm Xứ, tìm học về Tịnh Độ. 


Nghiệm thấy sự thù thắng và mầu nhiệm của pháp môn Niệm 
Phật, nên viết lời lý giải thọ trì danh hiệu A Di Đà, chủ yếu làm 
phương án tu học cho bản thân nương vào, soi sáng niềm tin cho 
chính mình đề vững bước theo đường đạo. 


Đây là việc tìm học, chắc chắn có nhiều sơ sót về biện giải và 
chú nghĩa. Rât mong chư Tăng NI, Thiện Tri Thức, từ bi thương 
cảm mà góp ý đưa vào chánh lý. 


Tỷ như bản lý giải nầy có vài lợi ích nhỏ, dẫu duy nhất một người 
hữu duyên học hiểu, tin nhận, phát nguyện, chấp trì. Thì nếu có 
công đức gì, xin chân thành hồi hướng về Cực Lạc và Tam Bảo 
ở các cõi, cho cha mẹ 7 đời của mình và của người, cho anh em 
chúng sanh trong 7 kiếp, cho tất cả muôn loài hữu thể và vô thể, 
tất cả đều sẽ được sanh về cõi rất sáng của Niết Bàn Tịnh Độ. 


Nguyện xin giữ mãi niềm tin Cực Lạc và danh hiệu Phật A Di 
Đà trong tim, trong tâm, vì mình, vì người, vì tất cả mọi loài, 
cùng nương nhờ sự hộ trì nhiếp thọ của tất cả chư Phật mười 
phương, trọn kiếp đời nầy và 10.000 năm nhiễu nhương mạt 
pháp ngày sau. Con xin quy mạng lễ, chân thiết phát nguyện 
sanh về miền an dưỡng Cực Lạc Tây Phương. Nam Mô Đại Từ 
Đại Bì A Di Đà Phật. 

Trí Khiêm 


16 


Trước khi sinh ra, chúng ta đã từ đâu đến, 


và sau khi chêt, chúng ta sẽ vê đâu 


17 


Nguyện Ước 


Con xin quy giới nương về Tịnh Độ 
Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà 
Dâu cho chướng duyên chập chùng giăng búa 
Dẫu cho não phiên sâu ưu tiếc nuối 
Dẫu cho khôn nghèo nhọc nhằn năm tháng 

Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm 
Vẫn A Di Đà vượt phá vô mình 
Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin 


Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về 


Nam Mô 4 Di Đà Phật 
Nam Mô 4 Di Đà Phật 
Nam Mô 4 Di Đà Phật 


Con xin quy giới nương về Tịnh Độ 
Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà 
Dâu cho vô thường ốm đau tật bệnh 
Dẫu cho hơi thở tàn suy hấp hối 


Dáu cho xác thân chiêu nay xả bỏ 


18 
Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm 
Vẫn A Di Đà vượt phá vô mình 
Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin 


Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về 


Nam Mô 4 Di Đà Phật 
Nam Mô 4 Di Đà Phật 
Nam Mô 4 Di Đà Phật 


19 


Phần 2 


Lý Giải Thọ Trì Danh Hiệu Phật 


20 


. D:n hiệu Phật như hóa thân Phật bất tư nghì, vì luôn 


hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm 
danh hiệu A Di Đà Phật. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


21 
max 


ị LÝ GIẢI THỌ TRÌ DANH HIỆU PHẬT 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Kinh tiêu bốn A Di Đà, còn được biết đến là “Kinh khen ngợi 
công đực chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm ”, 
tức là “Kinh pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể 
nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ”, ý lời rất sâu xa 
diệu nghĩa, do Đức Phật Thích Ca giảng nói tại vườn Cấp Cô 
Độc trong rừng Thệ Đa (còn gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên), 
khai thị về pháp môn Niệm Phật. Đại bốn Kinh A Di Đà là Vô 
Lượng Thọ Kinh, với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. 


Bản tiểu bồn, Phật thuyết A Di Đà Kinh, đời Hậu Tần (383-416), 
Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập (KumaraJiva 344- 
413) phụng chiếu của vua Dao Hưng, dịch từ Phạn ngữ ra Hán 
văn vào năm 402 tại chùa Thảo Đường ở xứ Trung Quốc thời 
đó. Pháp Sư Cưu Ma La Thập, tức là Ngài Đồng Thọ, gốc người 
xứ Thiên Trúc (Ấn Độ), sinh tại Quy Từ (nay gọi là Tân Cương), 
là vị Pháp Sư đã phiên dịch trên 380 quyền kinh Phật từ tiếng 
Phạn ra tiếng Hán. Đồng Thọ, có nghĩa là vị đồng tử tuy còn nhỏ 
tuổi mà trí tuệ rất thâm sâu. Ngài Cưu Ma La Thập thị tịch năm 
413, thọ 69 tuổi. 


Đời Đường (618-906), Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
phụng mệnh vua Đường Thái Tông, sang Thiên Trúc (Ấn Độ), 
đi qua hơn 110 quốc gia, vượt trên 25.000 cây số, hành trình trên 
16 năm, thỉnh được 657 bộ kinh tiếng Phạn. Ngài dịch quyền 
Kinh A Di Đà sang tiếng Hán vào năm 650 tại chùa Đại Từ Ân 


22 


(Trung Quốc). Pháp Sư Huyền Trang (Xuanzang 602-664), tục 
danh là Trần Huy, người Lạc Châu (nay là tỉnh Hà Nam), thường 
được biết đến với tên gọi là Đường Tăng, hoặc Đường Tam 
Tạng, là một vị cao tăng có trí tuệ siêu đẳng và học thức vô cùng 
uyên bác. Ngài được nhiều người biết đến qua bộ phim Tây Du 
Ký. Pháp Sư Huyền Trang xuất gia lúc 13 tuổi, thị tịch năm 664 
tại chùa Ngọc Hoa, hưởng thọ 62 tuổi. Bức tượng Ngài Huyền 
Trang bằng đồng đen đã được dựng lên ở phía trước tháp Đại 
Nhạn (còn gọi là tháp Đại Yến) thuộc thành phố Tây An, tỉnh 
Thiểm Tây. Lời lý giải thọ trì danh hiệu Phật A Di Đà cho người 
Cư sĩ ở đây được biên soạn dựa trên bản dịch chữ Hán của Ngài 
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. 


Kinh Vô Lượng Thọ 


Đại bổn Kinh 
A Di Đà 
48 lời nguyện 
Phật thuyết A 
Di Đà Kinh 


Tiểu bổn Kinh 
A Di Đà 


Kinh Xưng Tán Tịnh Bì THÊ 
Độ Phật Nhiếp Thọ 4 uyền Trang 


(602-664) 


Phật thuyết A Di Đà Kinh 
Tiểu bổn Kinh A Di Đà và Đại bổn Kinh A Di Đà 


23 


HIÈ 43824) 


PHẢN TỰ 


Phật nói về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. 
Lời mở đầu của bản kinh như sau: 


CÂU HỘI TẠI VƯỜN CÁP CÔ ĐỘC RỪNG THỆ ĐA 


KINH: 7ô¡ nghe như vầy. Một thuở nọ, Đức Bạc Già Phạm ở 
Vườn Cấp Có Độc trong rừng Thệ Đa nơi thành Thất La Phiệt, 
cùng với chúng đại Bí sô một ngàn hai trăm năm mươi vị tụ hội. 
Tát cả là bậc Thanh Văn tôn túc, là bậc đại A La Hán mà mọi 
người đêu biết. Tên các vị là Tôn giả Xá Lợi Tử, Ma Ha Mục 
Kiên Liên, Ma Ha Ca Diễn, A Nê Luật Đà. Các vị đại Thanh Văn 
như thế làm Thượng Thủ. 


Lý Giải: 

Tôi nghe như vây (Như thị ngã văn) là chính Ngài A Nan Đà đã 
nghe và thuật lại đúng y như vậy những lời của Đức Bạc Già 
Phạm nói (Bhagavat, tức là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật 
- Người đã chiến thắng sự chế ngự của bản ngã). 


A Nan Đà, gọi tắt là A Nan, có nghĩa là Khánh Hý, con của vua 
Hộc Phạn. A Nan là thị giả (người hầu cận) của Đức Phật Thích 
Ca lúc còn tại thế. Ngài là người đa văn đệ nhất trong hàng 
Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có biệt tài về chữ nghĩa và trí nhớ 
siêu phàm. Tất cả kinh Phật đều là do Ngài A Nan ghi nhớ và 
thuật lại. 


Thệ Đa còn phiên âm là Kỳ Đà. Vườn Cấp Cô Độc trong rừng 
Thệ Đa, tức là vườn Cấp Cô Độc trong rừng Kỳ Đà. Trưởng giả 
Cấp Cô Độc (người giúp đỡ kẻ cô thân nghèo khốn) là ông Tu 
Đạt Đa, rất giàu có và nhân hậu, đã dùng vàng trải trên mặt đất 
để mua mảnh vườn của Thái tử Thệ Đa, làm Tịnh Xá cho Phật 


24 


và Tăng chúng. Thái tử Thệ Đa là con của vua Ba Tư Nặc. 
Những rừng cây trong vườn Cấp Cô Độc là của Thái tử Thệ Đa 
cúng dường cho Đức Phật. Vì thế, khu vườn nầy còn được gọi 
là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (cây của ông Kỳ Đà và vườn của 
ông Cấp Cô Độc), còn gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá Jetavana. 

Thất La Phiệt, tức là Xá Vệ (tiếng Phạn: Sravasti, tiếng Pali: 
Savatthn), là kinh đô nước Kosala của vua Ba Tư Nặc ở xứ Ấn 
Độ thời đó, nằm ở giữa của 3 nơi giáp quanh là sông Hằng, dãy 
núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn (biên giới Nepal) và vườn Lâm Tỳ Ni 
(gần thành Ca Tỳ La Vệ, nơi Phật đản sanh). 


dãy núi tuyết Hymalaya 


Savatthi 


sông Hằng (Ganges) vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) 


Savatthi (Sravasti) 
kinh đô nước Kosala của vua Ba Tư Nặc 


Bí sô, tức là Tỳ Kheo (có 3 nghĩa: Khắt sĩ, Phá ác, Bồ ma) là các 
vị thầy tu xuất gia, thọ 250 giới cụ túc của Phật (người nữ xuất 
gia, gọi là Tỳ Kheo mi hoặc Bí sô m). Giới cụ túc, có nghĩa là 
giới luật đầy đủ, mẫu mực, của một người xuất gia để bước lên 
bậc cao thượng. Khắt sĩ là người tìm cầu pháp giải thoát của Phật 
và sống bằng lòng nhân hậu của thí chủ cúng đường. Phá ác là 


25 


phá trừ mọi phiên não và ngã châp. Bô ma là khiên các loài quỷ 
ma phải khiếp sợ. 


Các vị đại Bí sô đến dự pháp hội đều là những bậc đã chứng đắc 
quả vị A La Hán. A La Hán (có 3 nghĩa: Ứng cúng, Sát tặc, Vô 
sanh) là người đã đạt được sự giải thoát và đoạn dứt tất cả mọi 
phiền não. A La Hán là quả vị cao nhất trong bốn quả Thanh 
Văn, là bậc Thánh, đã chứng đắc Viên Mãn Tuệ, còn gọi là Bất 
Sinh. Ứng cúng là xứng đáng được mọi người cúng dường. Sát 
tặc là diệt trừ tất cả giặc phiền não. Vô sanh là không còn trong 
vòng sanh tử. 


Những vị đại Bí sô có đạo hạnh cao, xuất g1a lâu năm, lớn tuổi, 
có tài biện luận và lý giải, được mọi người tôn quý và kính 
ngưỡng, gọi là Trưởng lão (người lớn tuổi) hoặc Tôn giả (người 
xứng đáng được tôn kính). 


Các Ngài Xá Lợi Tử, Ma Ha Mục Kiên Liên, Ma Ha Ca Diệp, 
A Nê Luật Đà đều là những vị Trưởng lão mà mọi người quen 
biết và tôn kính. Các Ngài là những đại Thanh Văn rất thường 
đi theo và gần gũi Đức Phật. 


Những vị đại Thanh Văn như thế đã đến tham dự pháp hội và 
nhiều vị đại đệ tử khác cũng cùng đến câu hội, tất cả là 1.250 vị. 
Câu hội là cùng đến tụ hội ở một nơi để tham dự pháp lễ. 


Trong số 1.250 vị đại Bí sô đến câu hội (1.000 vị là các đệ tử 
của 3 anh em Ngài Ca Diếp, 200 vị là các đệ tử của 2 Ngài Xá 
Lợi Tử và Mục Kiền Liên, 50 vị là các đệ tử của Ngài Da Xá 
Tử) có 4 vị đại Trưởng lão đã được nêu tên, làm chứng tín cho 
lời thuật lại của Ngài A Nan trong bản Kinh A DI Đà: 


. Xá Lợi Tử (tức là Xá Lợi Phấn), còn gọi là Thu Lộ Tử (con 
của bà Thu Lộ). Ngài Xá Lợi Tử là người có trí tuệ cao siêu 


26 


đệ nhất trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có tài diễn 
thuyết và nghị luận. 

". Ma Ha Mục Kiền Liên (Đại Mục Kiền Liên, con của bà 
Thanh Đề) là bạn thân của Ngài Xá Lợi Tử, là người có thần 
thông đệ nhất trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật. 

» _ Ma Ha Ca Diếp (Đại Ca Diếp), có nghĩa là Âm Quang (vì 
thân sắc của Ngài luôn tỏa ra ánh sáng chói ngời), là người 
tu khổ hạnh đệ nhất (hạnh đầu đà) trong hàng Thanh Văn đại 
đệ tử của Phật và là người đã được Phật Thích Ca trao cho y 
bát (áo cà sa và bình bát đựng thức ăn). 

" A Nê Luật Đà, tức là Ngài A Nậu Lầu Đà (còn gọi là A Na 
Luật) là người khất sĩ mù (vì tinh tấn tu tập suốt 7 ngày đêm 
không ngủ nghỉ). Sau khi chứng đạo, Ngài là người có thiên 
nhãn thông đệ nhất trong số các hàng Thanh Văn đại đệ tử 
của Phật. 


KINH: Lại cùng với vô số các vị đại Bồ Tát tụ hội, tất cả đều an 
trú nơi quả vị Bất Thoái Chuyển, công đức vô lượng trang 
nghiêm. Tên các vị là Bỏ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tút Vô Năng 
Thắng, Bỏ Tát Thường Tỉnh Tần, Bồ Tát Bắt Hưu Tức. Các vị 
đại Bồ Tát như thế làm TÌ hượng Thủ. Lại có Đề Thích, Đại Phạm 
Thiên Vương chủ tế của thế giới Kham Nhẫn, Tứ Thiên Vương 
hộ trì thế gian, các vị Thượng Thủ như vậy. Cùng với trăm ngàn 
ức vô số các Thiên tử và vô lượng chư Thiên, Người, A Tổ Lạc 
ở thế gian, vì muốn nghe pháp nên cùng đến tham dự pháp hội. 


Lý GIải: 
Trong số chư VỊ Bồ Tát đến câu hội có 4 vị đại Bồ Tát đã được 


nêu tên, làm chứng tín cho lời thuật lại của Ngài A Nan trong 
bản Kinh A Di Đà. Đó là các Ngài Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ 


27 


Tát Vô Năng Thắng, Bồ Tát Thường Tĩnh Tần, Bồ Tát Bất Hưu 
Tức. Những vị đại Bồ Tát như thế đã đến tham dự pháp hội và 
nhiều vị đại Bồ Tát khác cũng cùng đến câu hội. 


Bồ Tát Diệu Cát Tường, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 
là người đứng đầu trong hàng Bồ Tát của Phật, là vị đại Bồ 
Tát có trí tuệ bất khả tư nghì, nên được đại chúng tôn xưng 
là bậc Diệu Đức. Thời Phật còn tại thế, Ngài đang tu hành 
hướng về Phật quả viên mãn và sẽ thành Phật sau Đức Thế 
Tôn, vì vậy Ngài được gọi là Pháp Vương Tử (con của vua 
pháp). Tiền thân, Ngài là người con thứ 3 của vua Vô Tránh 
Niệm (tức là Đức Phật A Di Đà trước khi xuất gia). 

Bồ Tát Vô Năng Thắng, còn gọi là A Dật Đa Bồ Tát, tức là 
Đức Di Lặc Bồ Tát (tiếng Hán là Từ Thị), là vị đại Bồ Tát 
thuộc hàng Nhất Sanh Sở Hệ của Phật, phát tín tâm nơi pháp 
môn Tịnh Độ. Ngài hiện đang thuyết pháp ở cung Trời Đâu 
Suắt, tương lai hạ sanh vào thế giới ta bà và sẽ thành Phật tại 
hội Long Hoa. Tiền thân, Đức Di Lặc là đệ tử của Ngài Văn 
Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. 

Bồ Tát Thường Tinh Tấn là vị đại Bồ Tát thường luôn kiên 
trì tu tập hạnh tự lợi và lợi tha, giáo hóa và cứu độ chúng 
sanh không bao giờ chán mỏi. 

Bồ Tát Bất Hưu Tức, tức là Càn Đà Ha Đề Bỏ Tát, là vị đại 
Bồ Tát phát nguyện tu tập rất tinh tấn, đã trải qua bao nhiêu 
số kiếp mà vẫn không ngừng nghỉ tu tập. 


Nhất Sanh Sở Hệ, còn gọi là Nhất Sanh Bồ Xứ, là giai vị tối cao 
của Bồ Tát chỉ còn một đời nữa là thành Phật, có nghĩa là một 
đời hiện tại, khi được vãng sanh cõi Cực Lạc, tinh tấn tu trì, sẽ 
chứng đắc đạo quả và thành Phật. 


28 


các vị đại Bồ Tát 


Diệu Cát Tường 
Vô Năng Thắng 
Thường Tinh Tấn 
Bất Hưu Tức 


các vị đại A La Hán | 


SÁNG 


Đế Thích, Đại 


Xã Lợi Mà D ¬. Phạm Thiên 
Ma Ha Mục Kiên Liên pháp hội: V Tú 
Ma Ha Ca Diếp Phật nói Tông) _ 
A Nê Luật Đà Kinh A Di Đà TINH VƯƠNg: 
chư Thiên, 
Người, A Tố Lạc 


- vườn Cấp Cô Độc 
rừng Thệ Đa 


các vị 
ngoại hộ 


lun t0 St 6a 52.64 5462 8ê 


Phật nói Kinh A Di Đà 
tất cả đại chúng cùng đến tham dự pháp hội 


Bốn vị Bồ Tát Ma Ha Tát là những bậc mô phạm, đầy đủ các 
công đức trí tuệ, tín tâm và nguyện hạnh, đại diện cho chánh 
pháp đại thừa của Phật, biểu trưng cho 4 Thánh Đức: Trí Tín 
Nguyện Hạnh. 


» . Bồ Tát Diệu Cát Tường, biểu trưng cho Trí. 

»„ . Bồ Tát Vô Năng Thắng, biểu trưng cho Tín. 

» _ Bồ Tát Bất Hưu Tức, biểu trưng cho Nguyện. 

» . Bồ Tát Thường Tĩnh Tấn, biêu trưng cho Hạnh. 


29 


Bồ Tát Ma Ha Tát Tứ Thánh Đức 
DiệuCátTường __—__—_— bè Trí 
| mm. 
Vô Năng Thắng > Tín 
_ 


Bất Hưu Tức ——————>| Nguyện 


ThườngTinhhTấn __—_—— y Hạnh 


bốn vị đại Bồ Tát 
biểu trưng cho 4 Thánh Đức: Trí Tín Nguyện Hạnh 


Lại có Ngài Đề Thích (còn gọi là Thích Đề Hoàn Nhân), là vị 
vua ở cung Trời Đao Lợi trên đỉnh núi Tu Di, chủ tế của 33 cõi 
Thiên, cùng với Đại Phạm Thiên Vương chủ tế của thế giới 
Kham Nhẫn (tức là thế giới ta bà mà chúng ta đang sinh sống), 
và vô lượng vô số các vị Thần, chư Thiên, các loài Rồng, các vỊ 
A Tổ Lạc (còn gọi là A Tu La), các vị Trưởng giả, các vị Cư sĩ 
cùng gia đình quyến thuộc, tất cả đại chúng đều đến tham dự 
pháp hội. 

Tu Di, còn gọi là Tu Mê Lô (Sumeru), ngọn núi lớn nhất thế giới 
(Tu Di Sơn Vương), cao 84.000 do tuần, bằng 4 chất báu sáng 
ngời là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ở trung tâm điểm của vũ trụ, là 
trú xứ của chư Thiên. Trên đỉnh núi là cõi Đao Lợi của vua Đề 


30 


Thích, ở giữa lưng chừng núi là 4 cõi Trời của Tứ Thiên Vương 
(mỗi vị ở mỗi phương: Đông, Nam, Tây, Bắc), các cõi này 
nương theo ánh sáng của mặt trời. Từ đỉnh núi lên cao hơn nữa 
là 28 cõi Trời khác nương theo mây, có ánh sáng riêng ở mỗi 
CỐI. Tổng cộng tất cả là 33 cõi. Theo các sách Phật học tự điền, 
do tuần (tiếng Phạn: YoJana), sỐ dặm của Ấn Độ, có rất nhiều 
hạng: 40 dặm, 60 dặm, 80 dặm. 


THÉ NÀO LÀ TRI TÍN NGUYỆN HẠNH? 


Trị Tín Nguyện Hạnh được xem là 4 món lương thảo, còn gọi là 
Tứ Tư Lương: “hiểu sâu, tin chắc, nguyện thiết, hành chuyên ”, 
rất cần thiết cho người niệm Phật để dựa theo đó làm phương 
hướng tu hành trong thời mạt pháp 10.000 năm. Mỗi món đều 
cần nhau, nương vào nhau, không thể thiếu bất cứ một món nào. 
Nếu không hiểu sâu thì tin sẽ không chắc. Nếu tin không chắc 
thì nguyện sẽ không thiết tha. Nguyện không thiết tha, vì niềm 
tin không chắc, thì làm sao có thể hành cho chuyên. Vì vậy mà 
nói, tất cả đều là những lương thảo rất cần thiết, làm hành trang 
6 thời cho người tìm học và tu trì theo pháp môn Niệm Phật Tam 
Muội (2 chữ lương thảo, có nghĩa là thóc gạo cho người và cỏ 
rơm cho ngựa). 


“Tri là hiểu sâu. Tìm học để thấu suốt diệu nghĩa của chánh 
pháp. Khi hiểu sâu thì TRI (cái biết, cái hiểu của Tri Thức) 
sẽ chuyền thành TRÍ, tức là Văn Huệ và Tư Huệ, là trí tuệ 
đạt được do sự lắng nghe, tìm học, suy luận, trực nghiệm về 
những nghĩa lý nhiệm mẫu trong kinh điền. Nếu không có 
nhiều thời gian để nghiên cứu về Phật pháp, thì chỉ cần học 
hiểu cho rốt ráo mọi nghĩa lý sâu kín của bản Kinh A Di Đà, 
rồi theo đó mà thọ trì, thì cũng là đầy đủ. Nếu có thời gian, 
nên thường đọc Kinh A Di Đà, mỗi ngày một lần, mỗi lần 
đọc sẽ hiểu thêm một chút sâu xa hơn, cho niềm tin được 


31 


vững chắc, đề thọ trì đúng pháp, cảm ứng sự điệu mầu thâm 
ảo trong lời Phật dạy (tức là Tu Huệ). 

» Tín là tin chắc. Tin vào lời của Phật Thích Ca, tin vào lý nhân 
quả, tin vào luật luân hồi và nghiệp báo, tin thật có thế giới 
Cực Lạc ở phương Tây, tin có cõi Tịnh Độ ở trong tâm mình, 
tin vào 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin vào tha lực 
hộ trì của tất cả chư Phật mười phương, tự tin chính mình 
cũng có khả năng thành Phật. 

» _ Nguyện là nguyện thiết. Tha thiết cầu vãng sanh về cõi Tây 
Phương Cực Lạc, tu tạo công đức và đạo hạnh để sớm đạt 
thành Phật quả, giải thoát chính mình và cứu độ chúng sanh. 

- Hạnh là hành chuyên, trên cả 2 mặt Tịnh nghiệp (chánh 
hạnh) và Thiện nghiệp (trợ hạnh). Có nghĩa là tính tấn trì 
niệm danh hiệu A Di Đà để chuyên nhất tâm tưởng. Dùng 
câu Phật hiệu A Di Đà để diệt trừ mọi tà ý si mê, sân niệm, 
đắm tham sanh khởi. Tâm tưởng ngày đêm hướng về các cõi 
lành và các điều lành, hồi hướng công đức về Cực Lạc và thế 
giới chúng sanh muôn loài. Nỗ lực gieo trồng những nghiệp 
lành, nắm giữ các thiện pháp, tránh làm những điều ác, thực 
hành các hạnh từ bị, bố thí, nhẫn nhục và tha thứ. Thường 
xuyên sám hối tu sửa tâm tánh, không hại người và vật, 
không báo thù người, nghiêm giữ giới luật. 

Bốn món Tư Lương (Tri Tín Nguyện Hạnh) là hành trang tu đạo 

trong thời mạt pháp 10.000 năm mà người niệm Phật phải nắm 

chặt lấy, đó là nhân của 4 Thánh Đức (Trí Tín Nguyện Hạnh). 

Hãy giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến tu đến quả vị cứu cánh 

Niết Bàn ngay trong kiếp này. 


32 


Tứ Tư Lương Tứ Thánh Đức 
Cm Ồ NHÂN Văn Huệ & 
Tín chuyển Tín TỰ HN 
Nguyện thành Nguyện 
Hạnh QUẢ Hạnh 
10.000 
năm mạt 


pháp 


Tư Lương & Thánh Đức 
hành trang tu đạo của người niệm Phật 10.000 năm mạt pháp 


Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, ráng làm cho xong trong một 
đời. Hãy tinh tấn tu trì, với niềm tin thật vững chắc. Tin ở khả 
năng tự lực của chính mình, tin ở sức mạnh hộ trì nhiếp thọ của 
chư Phật mười phương. Người niệm Phật phải thiết tha một lòng 
hướng nguyện sanh về cõi nước Phật A Di Đà. Đức Thế Tôn 
dạy, niềm tin ở chánh pháp là cửa vào của pháp môn Niệm Phật 
Tam Muội, người niệm Phật nhất định sẽ thành Phật. 


Người tu trì theo pháp môn Niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề Vô 
Thượng, tu tập Giới Niệm Định Huệ, ngày đêm 6 thời thành kính 
thọ trì danh hiệu Phật A Di Đà. Phát tâm Bồ Đề Vô Thượng là 
tìm cầu giải thoát để thành Phật, tu tập theo hạnh của Phật và 
chư đại Bồ Tát, độ mình độ người. 


33 


chuyển Thức thành Trí 


THÍ. (|2 222 sestsiecoveavEsaerlieovetodAsiakilvesacrdweiVesiaaaia 
[Thức] ị ị 
Văn Huệ & Tư Huệ Giới Niệm 

! Định Huệ ị 

phát tâm Bồ Đề Vô Thượng | 
ị Ỳ 

Tín Nguyện Hạnh | Trí 

Tu Huệ 


tu tập Giới Niệm Định Huệ 
người niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề Vô Thượng 


THÉ NÀO LÀ NHÂN QUÁ? 


Nhân Quả là nguyên nhân và kết quả. Hễ gieo nhân nào thì gặp 
quả đó. Nếu không có nhân thì không có quả. Trồng nhân tốt thì 
được quả tốt. Trồng nhân xấu thì bị quả xấu. Làm việc thiện thì 
được quả thiện. Làm việc ác thì bị quả ác. Sự chuyền tiếp từ 
Nhân để trở thành Quả là do bởi các trợ duyên. Nhân và Quả tiếp 
nối với nhau và tương quan vào nhau, trong nhân có quả, trong 
quả có nhân, có nhân mới thì sẽ có quả mới, có quả mới thì sẽ 
có nhân mới. Đó là chân lý bất biến của vũ trụ vạn thê. 


34 


các TRỢ DUYÊN 
góp phần chuyển tiếp từ 
Nhân để trở thành Quả 


Ï—.. 
) 


trong Nhân có Quả trong Quả có Nhân 


định luật Nhân Quả 
chi phối trên vạn thể trong vũ trụ 


THẺ NÀO LÀ LUÂN HÒI? 


Luân Hồi là bánh xe quay vòng và liên tục, tác động trên mọi 
người và mọi loài, dựa trên lý Nhân Quả mà chuyền tiếp, từ 
Nhân thành ra Quả, từ Quả thành ra Nhân, du hành liên tục qua 
6 cõi: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tố Lạc, Người, Trời (gọi 
là Lục Đạo). 


Ngạ quý là loài quỷ đói vì cô họng chỉ nhỏ bằng ống kim nên 
không thể ăn được nhiều. A Tố Lạc còn gọi là A Tu La, là loại 
thần Phi Thiên, tánh khí rất nóng nảy và hung bạo, sống ở cõi 
Người và cối Trời. 

Theo định luật Luân Hồi, khi chết đi không có nghĩa là đã đoạn 
diệt mắt hăn tắt cả (đó là lối chấp đoạn), cũng không có nghĩa là 
linh hồn vẫn thường còn để đầu thai trở lại làm người (đó là lối 
chấp thường), mà là chúng nhận chịu sự chi phối trên lý Nhân 


35 


Quả và luật Nghiệp Báo để chuyền tiếp đến một trong 6 cõi luân 


hồi (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tố Lạc, Người, Trời). 


Tam thiện đạo 
(3 đường lành) 


Trời hố. Ốc... acc 
Người 
H 
Nghiệp Kiếp hiện tại A Tổ Lạc 
Tam ác đạo (3 đường ác) 
Súc Ngạ Địa 
sanh quỷ ngục 


Lục Đạo 


6 cõi luân hồi sanh tử ta bà 


Nếu khi sống, mình gieo nhân tốt, nghiệp tốt, thì khi chết sẽ được 
chuyền đến cảnh giới tốt, thân tốt. Nếu khi sống, mình gieo nhân 
xâu, nghiệp xấu, thì khi chết sẽ bị chuyên đến cảnh giới xấu, thân 
xấu. Đó là định luật chuyền tiếp quay vòng của tất cả vạn vật 
nhân sinh nơi cõi thế gian ta bà. 


Muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi trong 6 cõi và đạt đến 
cảnh giới an vui vĩnh hằng thì bản thân phải tu đạo giải thoát, 
phải gieo nhân giải thoát, phải hành theo các pháp lành, ngay 
trong kiếp sông hiện tại này. 


36 


Con đường đưa đến sự giải thoát nhiệm mầu mà Đức Phật Thích 
Ca đã trao dạy suốt 25 thế kỷ qua, là pháp môn Niệm Phật Tam 
Muội, tức là thọ trì danh hiệu Phật để chuyên nhất tâm tưởng, tu 
tạo công đức tín tâm và đạo hạnh, phát nguyện sanh về cõi Cực 
Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Tây Phương 
Tịnh Độ 


Niệm Phật 
Tam Muội 


Lục Đạo luân hồi sanh tử 
và pháp môn Niệm Phật Tam Muội diệt trừ Vô Minh 


THẺ NÀO LÀ NGHIỆP BÁO? 


Nghiệp là hành động có tác ý, nghĩa là có ý muốn làm như vậy. 
Những hành động có sự chỉ đạo của tâm thức thì sẽ tạo Nghiệp. 
Những hành động vô ý mà làm thì không tạo Nghiệp. Nghiệp 
được tạo ra từ những biểu hiện qua hành động (gọi là thân 
nghiệp), qua lời nói (gọi là khâu nghiệp), qua ý nghĩ (gọi là ý 
nghiệp). 


37 


Những ác nghiệp tạo ra trong ý mà nếu được ngăn lại, sám hối, 
tây trừ, đoạn diệt, thì tâm sẽ trở lại trong sạch và không gây tạo 
ra Nghiệp. Nhưng nếu tà ý đó được thể hiện qua lời nói, hành 
động, thì sẽ tạo ra Nghiệp. Một hành động xấu thì tạo ra một 
thân nghiệp xấu. Một lời nói ác thì tạo ra một khẩu nghiệp ác. 
Một ý tưởng tà bậy thì tạo ra một ý nghiệp xấu. Nghiệp tốt thì sẽ 
thành Quả tốt. Nghiệp xấu thì sẽ thành Quả xấu. Đó gọi là 
Nghiệp Báo, dựa trên định luật Nhân Quả. 


Sự báo ứng của Nghiệp (gọi là Nghiệp Báo) sẽ ngay trong kiếp 
sống hiện tại nầy (gọi là Hiện nghiệp), hoặc có thể sẽ là ở kiếp 
sau, hoặc những kiếp mai sau nào đó, tùy theo cái sức của 
Nghiệp đó nặng hoặc nhẹ, tùy theo cái phước đã được tích lũy 
từ nhiều kiếp trước của người đã gây ra Nghiệp, mà việc trả 
Nghiệp sẽ đến nhanh hoặc chậm (gọi là Hậu nghiệp). 


Có 2 thứ Nghiệp báo: 


: _ Biệt nghiệp: Nghiệp do riêng mình tạo ra và chỉ riêng mình 
sẽ nhận lây nghiệp báo ấy. 

» _ Cộng nghiệp (còn gọi là Đồng nghiệp): Nghiệp do mình tạo 
ra và người khác cũng có ít nhiều nghiệp duyên trong đó, 
hoặc do người khác tạo ra và mình cũng gây tạo những 
nghiệp tương tự như vậy, thì mình và nhiều người sẽ cùng 
chịu ảnh hưởng chung của nghiệp báo ấy. 


38 


Quá khứ | Hiện tạ — Vị lai 
—+—— : 
Tiền nghiệp Hiện nghiệp  - Hậu nghiệp 
báo ứng báo ứng 


chỉ riêng một người cùng với nhiều người 


Nghiệp & Nghiệp Báo 
biểu hiện của Nghiệp qua 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, 
và sự báo ứng của Nghiệp trên định luật Nhân Quả 


KINH: Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Tử. Ông có biết 
không? Ở phương Tây, cách thế giới nây trên trăm ngàn ức vô 
số cối Phật có một thế giới Phát tên là Cực Lạc. Trong thế giới 
ấy có Đức Thế Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng 
Quang Như Lai, Ủng Cúng, Chánh Đăng Giác, mười tôn hiệu 
viên mãn, hiện đang trụ trì yên ổn ở cõi ấy, vì các hữu tình mà 
thuyết giảng pháp sâu xa vi diệu, khiến cho mọi người đêu được 
lợi ích an lạc thà thăng. 


Lý Giải: 
Từ đây, tức là vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa nơi thành 
Thất La Phiệt (Xá Vệ) hướng về phía Tây, cách xa nơi nầy trên 


39 


trăm ngàn ức vô số cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc (y báo) 
của Đức Phật hiệu là A Di Đà (chánh báo), Ngài hiện đang thuyết 
pháp cho đại chúng trong cõi nước của Ngài. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Ở /a bà thế giới cối của Thích Ca Mâu Ni Phật 
đây một kiếp, thì nơi Cực Lạc thể giới, cõi A Di Đà Phật, là một 
ngày một đêm. ” Một tiêu kiếp của con người ở thế giới ta bà 
tương đương l6 triệu năm sinh tử. Vì thế, Đức Thế Tôn nói Phật 
A Di Đà hiện bây giờ đang nói pháp. 

Các loài hữu tình trên cõi thế gian ta bà, tức là các loài chúng 
sanh, bao gồm 4 loại là loài sanh thai, loài sanh trứng, loài sanh 
nơi chỗ âm ướt và loài hóa sanh. Trong bón loại hữu tình, theo 
thứ tự từ cao xuống thấp, có 7 nẻo là Trời, Tiên, Người, A Tố 
Lạc (A Tu La), Quỷ thần, Bảng sanh, Địa ngục. Bàng sanh là 
các loài chúng sanh có xương sống nằm ngang, tổng cộng có 3 
loại: loài bay trên trời, loài ở mặt đất, loài sống dưới nước, như 
gà vịt trâu bò chó mèo chim cá tôm cua... Loài người, khi đi 
đứng hoặc ngồi, thì xương sống thăng đứng. 


Theo Hán Việt tự điền, 1 vạn là 10.000, 1 ức là 10 vạn, tức là 10 
x 10.000 = 100.000 tính theo số mục của thời xưa. Trăm ngàn 
ức là 10 tỷ (100 x 1.000 x 100.000 = 10.000.000.000). 


Mười tôn hiệu của một Đức Phật (Thập Hiệu) bao gồm: 


" _ Như Lai (Người đến từ cõi Chân Như). 

»_ Ứng Cúng (Người đáng được cúng dường và tôn kính). 
» _. Chánh Biến Tri (Người hiểu biết đúng tất cả các pháp). 
- Minh Hạnh Túc (Người có đủ trí huệ và đức hạnh). 

» _ Thiện Thệ (Người khéo đi qua cõi thế gian). 

»"_ Thế Gian Giải (Người thấu hiểu thế gian). 

»„ . Vô Thượng Sĩ (Đắng tối cao không ai vượt qua). 


40 


» _ Điều Ngự Trượng Phu (Người đã chế ngự được bản ngã và 
nhân loại). 

» _ Thiên Nhân Sư (Bậc thầy của cõi Người và cõi Trời). 

» _ Phật Thế Tôn (Bậc giác ngộ được thế gian tôn kính). 


THẺ NÀO LÀ CHÁNH BÁO? 


Chánh báo là quả báo chánh, là thân tâm của con người, do 
những nghiệp duyên từ nhiều kiếp trước mà cảm ứng và sanh ra 
như vậy. Ở đây, chánh báo là nói về Phật A Di Đà và các hàng 
đệ tử Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát trong cõi nước của Ngài. 


THẺ NÀO LÀ Y BÁO? 


Y báo là quả báo phụ, theo liền với chánh báo, là tất cả những gì 
nương theo thân mạng và đời sống của con người, như nhà cửa, 
ao hồ, đất đai, tiền bạc... Ở đây, y báo là nói về cõi nước Cực 
Lạc ở phương Tây. 


Trước mặt, hướng về phía mặt trời mọc là phương Đông. Sau 
lưng, hướng về phía mặt trời lặn là phương Tây. Bên tay trái là 
phương Bắc, bên tay phải là phương Nam. Thế giới mà chúng ta 
đang sinh sống đây là một tiêu thế giới, tương đương với một 
thái dương hệ (nơi có ánh sáng mặt trời). Cõi Cực Lạc ở về 
phương Tây của thành Thất La Phiệt (Xá Vệ), cách xa thế giới 
ta bà trên trăm ngàn ức vô số cõi Phật. 


"Ta bà (tiếng Phạn) có nghĩa là Kham Nhẫn, tức là thế giới 
trần gian ngập đầy những khổ đau trầm luân và ác chướng 
mà con người phải cỗ gắng cam lòng nhận chịu. 


41 


XP ao x 


[mặt trời mọc] 


: Jetavana 
Bắc Si T.À Nam 
Xá Vệ 


Tây 
[mặt trời lặn] 


trăm ngàn ức vô số cõi Phật 


thế giới Cực Lạc 


Tây Phương Tịnh Độ 
phương vị cõi nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà 


42 


: PHẢN CHÁNH TÔNG 


Cõi nước Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. 
Nhân hạnh đề được vãng sanh. 


Y BÁO VÔ CÙNG TRANG NGHIÊM 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà thế giới Phật 
ấy có tên là Cực Lạc ? 


Lý Giải: 


Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Ngài Xá 
Lợi Tử về thế giới Cực Lạc trong pháp hội giảng nói Kinh A Di 
Đà. Phật hỏi Ngài Xá Lợi Tử vì Ngài là người có trí tuệ bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có đầy đủ trí huệ để 
có thê hiểu và có thê tin về những sự mâu nhiệm ở thế giới Tây 
Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Vì nhân duyên gì 


mà thế giới Phật ấy 
có tên là Cực Lạc? 
› Tôn 
giả 
Phật Thích 
Ca Xá 
Lợi 
pháp hội: Tử 
Phật nói 
Kinh 
ADIĐà  ; CC TT“ —N"”” 
¬—.... Trí Tuệ 


Phật hỏi Ngài Tôn giả Xá Lợi Tử 
pháp hội giảng nói Kinh A Di Đà 


43 


KINH: Xá Lợi Tử, vì các hữu tình nơi thế giới ấy thân tâm không 
có những buôn lo khó não, mà chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh, 
cho nên gọi là thê giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 

Thế giới Cực Lạc là thế giỚI công đức của Phật A DI Đà ở 
phương Tây, cách xa nơi nây trên trăm ngàn ức vô số cõi Phật, 
là cõi sáng rất an vui và không có sự khổ nạn, vì vậy nên gọi là 
Cực Lạc (cõi rất vui). Cái vui ở cõi Cực Lạc là vui tịch tĩnh, vui 
điềm nhiên, vui khinh an, vui tự tại, đó không phải là vui đối đãi 
với buồn khổ theo quan niệm nhị nguyên ở cõi thế gian ta bà. 


Nơi chốn Cực Lạc trang nghiêm ấy có đầy đủ tất cả 8 điều vui 
sướng Niệt Bàn (gọi là bát lạc): 


». Hóa sanh từ hoa sen tinh khiết, trẻ mãi không già, không bao 
giờ bị ốm đau, sống lâu vô cùng, tùy ý toại nguyện mọi y 
thực và có thần thông tới lui khắp các cõi Phật không ngăn 
ngại, gần gũi các bạn lành, cùng chung chí hướng với người 
tốt, thân tâm thanh tịnh và an lạc. 


Những khô nạn mà Đức Phật muốn nói đến là 84.000 phiền não 
trói buộc, làm khô lụy thân tâm con người ở cõi ta bà này. 84.000 
sự khổ, chung quy lại, thì có 8 cái khổ chính (gọi là bát khổ), đó 
là sanh, già, bệnh, chết, mong cầu mà không được như ý, xa cách 
người mình yêu thương, gần gũi người mình oán ghét, bị ràng 
buộc và khống chế bởi thân ngũ ấm. 


THẺ NÀO LÀ NGŨ ÁM? 


Ngũ âm, còn gọi là ngũ uân, là 5 nhóm câu thành thân xác và 
tinh thân của con người: 


" Sắc: Thân xác. 


44 


- Thọ: Cảm giác. 

»_ Tưởng: Sự nhận biết (tri giác). 

- . Hành: Sự vận hành của tư tưởng (tâm tư). 
»„ Thức: Ý thức phân biệt. 


Đề đối trị với 84.000 phiền não, Đức Thế Tôn đã thuyết dẫn ra 
84.000 pháp môn tu trì, tùy căn cơ của người tín nhận. Theo các 
sách Phật học luận giải, sở dĩ có con số 84.000 là vì dựa trên 250 
giới cắm của người Bí sô, trong 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi, 
qua 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, với 4 món Độn Sử (tham, sân, 
si, mạn), tác động qua lời nói và hành động, gây tạo ra 7 tội (sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói luỡi hai chiều, 
nói lời hung ác). Tổng cộng tất cả là 84.000 phiền não (250 x 4 
x3x4x7=84.000). 


Thọ 
cảm giác 


- Đất 
- Nước Tưởng 
- Gió 
- Lửa 


thân xác tri giác & tâm tư 


Ngũ ấm &. Tứ đại 
thân thể, cảm xúc, nhận biết, ý thức phân biệt 
và sự vận hành của tư tưởng 


45 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc khắp nơi đêu có bảy lóp lan can báu xếp thành từng 
hàng, bảy lớp cây đa la báu xếp thành từng hàng, cùng với bảy 
lớp mành lưới báu bao bọc giáp vòng, trang nghiêm bằng bốn 
thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chưng bày mỹ diệu xen lẫn 
với nhau. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công 
đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi là thể 
giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 

Ở cõi Cực Lạc, có những lan can dậu rào 7 lớp, có những mành 
lưới giăng 7 tầng, có các hàng cây mọc theo từng hàng 7. Tắt cả 
đều làm bằng 4 món châu báu (tứ bảo) là vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê. Những lớp hàng cây, dậu rào, mành lưới được xếp theo từng 
hàng 7 của 3 loại, tượng trưng cho con số 21 (7x 3 = 21), bao 
vòng khắp mọi nơi, vì vậy nên cõi đó gọi là Cực Lạc. Theo Kinh 
Vô Lượng Thọ, các dậu rào ở đây là rào vàng, lưới ở đây là lưới 
báu, cây ở đây là cây ngọc. Có những thân cây bằng vàng, lá pha 
lê, trái lưu ly, hoa nhánh bạc. Cũng có rất nhiều hàng cây với 
thân cành lá chỉ thuần một chất báu của vàng, bạc, lưu ly hoặc 
pha lê. 


Cây đa la, còn gọi là tha la. Tiếng Hán là Song Thọ. Là loại cây 
mọc theo từng hàng đôi, mỗi nhóm 2 cây. Theo truyền thuyết, 
hoa đa la sẵn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hoa đa la biểu trưng cho sự 
bình yên và tĩnh lặng, nên còn gọi là hoa vô ưu. Cây đa la có trái 
nặng hơn 4 kg, trong trái có hạt để dùng trồng thành cây. Đóa 
hoa đa la còn được ví như một loại sen trời bởi hình dáng đẹp và 
hương thơm ngạt ngào thanh thoát. Rừng đa la ở làng Kusinara 
là nơi Đức Phật đã nhập diệt Niết Bàn. 


46 


Ý NGHĨA CỦA SÓ 7 


Số 7 là con số biểu trưng cho cõi chánh đạo của chư Phật, đó là 
cõi thứ 7 giải thoát khỏi 6 nẻo luân hồi. Số 7 cũng là 7 nhóm 
trong 37 phẩm trợ đạo. Ở đây, số 7 là đề nêu lên 7 thứ Thánh Tài 
theo lời Phật dạy: Tín, Giới, Tàm, Quý, Văn, Thí, Huệ. 


». Phát khởi niềm tin vững mạnh để tiến tu. 

: Nghiêm mật giữ gìn giới luật. 

“__ Đối với mình thì luôn sanh tâm biết lỗi, sám hối để chừa bỏ 
các lỗi lầm. 

»„ _ Đối với người thì luôn sanh tâm biết hồ thẹn khi lỡ phạm 
những điều sai trái. 

».. Nghiên cứu đọc tụng kinh điển, lắng nghe và học hiểu những 
lời khuyên dẫn đúng đắn của chư Tăng Ni. 

». Bố thí cúng dường, hiếu dưỡng mẹ cha, biết ơn thầy cô, giúp 
đỡ những người nghèo khổ, buông xả những buộc ràng 
vướng mắc trong tâm thức, bình thản với sự đời, không chấp 
trước vào các pháp, không chấp giữ ở những gì tốt xâu, vừa 
ý, nghịch lòng, ngợi khen, mắng rủa, rẻ khinh. 

- - Tìm đạt đến trí tuệ sáng suốt, nhận biết đúng như thật. 


Số 7 thường gắn liền với cuộc đời của Đức Thế Tôn. Theo truyền 
thuyết, khi vừa được sinh ra, Ngài đi 7 bước, mỗi bước một đóa 
sen nở dưới chân Ngài. Sau khi đản sanh được 7 ngày, Thánh 
mẫu Ma Gia, mẹ của Đức Thế Tôn đã từ trần, sanh lên cối Trời 
Đao Lợi của vua Đề Thích. 


Đức Thế Tôn học đạo, ngồi đưới gốc cây Bồ Đề bên bờ sông Ni 
Liên Thiền (thuộc chỉ nhánh sông Hằng), ở miền Bắc Ân Độ xứ 
Ma Kiệt Đà, 7 lần của 7 ngày, tức là liên tục 49 ngày suy niệm 
(7x7 =49), đến tuần lễ thứ 7 thì Ngài đạt được sự giác ngộ Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thành Phật. 


47 


Khi Đức Phật thuyết giảng đại pháp, đã giảng nói Kinh Hoa 
Nghiêm lần đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng ở xứ Ma Kiệt Đà, trải 
qua 21 ngày liền (3 lần của 7 ngày). Cuộc đời hành đạo của Ngài 
là 49 năm (7 x 7 = 49). Sau khi nhập diệt, thân xác của Ngài 
được giữ trong kim quan đúng 7 ngày trước khi làm lễ trà tỳ (hỏa 
thiêu) ở thành Câu Thị La. 


Số 7 cũng là thời gian 7 ngày, khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ 
La Vệ, nói pháp và cảm hoá toàn bộ dòng họ Thích, gia đình của 
Ngài, theo về với Phật pháp. 


Nếu nói về thời gian, số 7 là 7 ngày của một tuần, tính từ ngày 
chủ nhật cho đến ngày thứ 7. Bảy ngày đêm là định kỳ mà Phật 
đã khuyên dẫn trong Kinh A Di Đà, để người tu dựa theo thời 
hạn đó mà trì niệm danh hiệu Phật cho được nhất tâm, đạt đến 
cảnh giới Niệm Phật Tam Muội. 

Nếu nói về khoa học thì sau mỗi 7 năm, cơ thể con người sẽ hoàn 
toàn thay đổi với tế bào mới. Số 7 cũng gắn liền với 7 ngày, 21 
ngày (7 x 3 = 21), 49 ngày (7 x 7 = 49) khi người chết có thể đầu 
thai vào cõi khác, hoặc tái sanh trở lại kiếp người, hoặc hóa sanh 
về ao thất bảo ở cõi Cực Lạc. Sau mỗi 7 ngày và 7 lần như vậy 
(trong 49 ngày sau khi chết và chưa đầu thai, còn ở giai đoạn 
thân trung ấm), người chết sẽ phải đối diện trở lại với ký ức sợ 
hãi về cái chết của mình và sự đau đớn thân xác lúc hấp hối. 


Trên khuôn mặt con người cũng có thất khiếu (7 lỗ) là mắt, tai, 
mũi, miệng. Số 7 cũng gắn liền với Pháp thân, là 7 chỗ đầy đặn 
và đẹp tốt của 32 tướng đại nhân: 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn 
chân, 2 vai và yết hầu. Niệm hồng danh chư Phật và trì chú Đà 
Ra Ni cũng gắn liền với con số 7 trong các bản kinh Phật đã 
thuyết (niệm 7 lần, 21 lần, 49 lần). Con số 7 còn có rất nhiều ý 
nghĩa vi diệu cũng như thế. 


48 


Ý nghĩa của 7 lớp dậu rào: 7 lớp dậu rào là biểu thị cho Giới, 
như những lan can, bao lơn, rào cản... ngăn chặn thân tâm 
không để bị uế nhiễm bởi sự cám dỗ của ngũ dục là tiền của, 
sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. 

Ý nghĩa của 7 lớp mành lưới: 7 lớp mành lưới là biểu thị cho 
Định, cảnh giới tịch tĩnh bao trùm khắp mọi nơi như lưới 
giăng. 

Ý nghĩa của 7 lớp hàng cây: 7 lớp hàng cây là biểu thị cho 
Huệ, trí tuệ chiếu soi như những thân cây đa la với những 
cành lá nây chỗồi vươn lên cao, tìm đến ánh sáng của mặt trời. 


Giới ' 
[thất trùng lan thuẫn] : 


cõi nước Phật 
A Di Đà 


Huệ Định 
[thất trùng đa la thọ] [thất trùng la võng] 
pháp môn 
Niệm Phật 


Phật Trí 


Giới Định Huệ 
7 lớp dậu rào, 7 lớp mành lưới, 7 lớp hàng cây 


49 


Bốn món châu báu (tứ bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê) của 7 lớp 
dậu rào (biểu trưng cho Giới), 7 lớp mành lưới (biểu trưng cho 
Định), 7 lớp hàng cây (biểu trưng cho Huệ) ở cõi nước Cực Lạc, 
là biểu thị cho các sắc màu của 4 đức Niết Bàn trang nghiêm và 
ngời sáng: Thường Lạc Ngã Tịnh. 


» _ Sống lâu (gọi là Chân thường). 

. An vui (gọi là Chân lạc). 

» _ Thần thông biến hoá (gọi là Chân ngã). 
- _ Thanh tịnh tịch tĩnh (gọi là Chân tịnh). 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc khắp nơi đêu có ao bảy thứ báu, có nước tắm công đức 
tràn đây trong đó. Vì sao gọi là nước tám công đức? Một là 
trong sạch, hai là mát mẻ, ba là ngon H8ỌI, bốn là mêm dịu, năm 
là tươi nhuận, sáu là an hòa, bảy là HÔNG vào giải trừ đổi khát 
cũng như tiêu trừ mọi tội lỗi, tám là uống vào quyết chắc nuôi 
dưỡng các căn tứ đại và tăng trưởng các thiện căn thù thẳng. 
Các chúng sanh nhiễu phước đức thường thích thọ dụng thứ 
nước nây. 


Lý Giải: 

Ở cõi Cực Lạc có ao bảy thứ báu, có nước tám công đức, có vô 
lượng vô số hoa sen với ánh hào quang sáng chói, có các lầu đài, 
cung điện, tịnh xá bằng bảy món châu báu quý giá và rực rỡ trang 
nghiêm. Ao bảy thứ báu là ao vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, 
mã não, xà cừ. 7 món châu báu của ao thất bảo ở cõi Cực Lạc 
biểu thị cho sự sáng ngời của 7 phần giác ngộ (tức là Thất Giác 
Chị). 


50 


THẺ NÀO LÀ THÁT GIÁC CHI? 
Thất Giác Chi còn gọi là Thất Bồ Đề Phân, bao gồm: 


. . Quán sát các pháp, biện giải đúng lý nghĩa (Trạch pháp). 
».. Dũng mãnh tu tập theo chánh pháp (Tinh tấn). 

“  Vụi mừng an trụ nơi chánh pháp (Hỷ). 

- _ Thư thái khinh an trong chánh pháp (Lạc). 

». Lìa xa các pháp hư vọng, buông bỏ mọi chấp trước (Xả). 
» Nhất tâm an trụ nơi chánh pháp (Định). 

" .. Luôn nhớ tưởng chánh pháp (Niệm). 


Trong ao thất bảo (ao bảy chất báu) có đầy dẫy nước 8 công đức 
rất diệu dụng, gọi là bát công đức thủy. Nước § công đức nầy, 
thể hiện qua 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), tác động 
vào 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não), đưa đến sự vui thích 
như ý qua 6 yếu tô thọ nhận (Lục nhập): 


» _ Yếu tố sắc nhập: Trong sạch. 

„ Yếu tô thanh nhập: Mềm dịu, an hòa, êm đêm. 

„ Yếu tố hương nhập: Tươi nhuận, thơm tho. 

» _ Yếu tô vị nhập: Ngon ngọt. 

„ Yếu tÔ xúc nhập: Mát mẻ, đượm nhuằn. 

» _ Yếu tố pháp nhập: Giải trừ đói khát, trừ diệt mọi tội lỗi, nuôi 
dưỡng các thân căn, tăng trưởng các thiện căn. 


Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nước 8 công đức (Như Ý Thủy) 
tuôn chảy ra từ hạt ngọc Ma Ni của Phật. Mình muốn nước ấy 
ấm mát, dịu ngọt, nhuần khiết ra sao thì nó sẽ y như vậy trong 
sự thấy biết và cảm nhận của chính mình. Nước này chảy qua 
những cọng sen, lá sen, phát ra những tiếng pháp Ba La Mật rất 
là mầu nhiệm. 


51 


THÉ NÀO LÀ BÁT CHÁNH ĐẠO? 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, nước 8 công đức ở cõi 
Cực Lạc ý nói là tự tánh thanh tịnh A Di Đà, biểu trưng cho Bát 
Chánh Đạo (còn gọi là Bát Thánh Đạo Phần, 8 con đường tu 
hành chân chánh): 


„ _. Hiểu biết chân chánh (Chánh kiến). 

- _ Suy nghĩ chân chánh (Chánh tư duy). 

“.. Lời nói chân chánh (Chánh ngữ). 

- _ Hành động chân chánh (Chánh nghiệp). 

» _ Sinh sông chân chánh (Chánh mạng). 

» . Chuyên cần chân chánh (Chánh tinh tắn). 
".. Nhớ tưởng chân chánh (Chánh niệm). 

. Thu nhiếp tâm chân chánh (Chánh định). 


Tám phạm trù trên chia thành 3 nhóm: 


. .. Giới: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 
» _ Định: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
. Huệ: chánh kiến, chánh tư duy. 


Giới là những điều răn cắm của Phật dạy để tránh vướng mắc 
vào lầm lỗi. Định, thuộc về tâm linh, là giữ tâm cho chuyên nhất, 
không để bị loạn náo bởi vọng tưởng điên đảo hoặc ngoại cảnh 
chi phối. Huệ là sự nhận thức sáng suốt, trí tuệ chiếu soi, hướng 
về chân lý, nhận biết đúng như thật. 


Theo các sách Phật học luận giải, Giới Định Huệ được định 
nghĩa như sau: 3 nghiệp thân khẩu ý (hành động, lời nói, ý nghĩ) 
xa lìa tất cả tội lỗi, gọi là Giới. Chân tâm xa lìa tất cả vọng niệm, 
gọi là Định. Chân trí sáng suốt chiếu soI, nhận hiểu rõ tất cả các 
pháp đúng như thật, gọi là Huệ. 


52 


Bát Chánh Đạo, 8 con đường tu hành chân chánh: 


Chánh kiến (hiểu biết chân chánh): Hiểu rõ về 4 chân lý của 
Tứ Diệu Đề (chân lý về sự khô), tin hiểu về lý nhân quả, luật 
luân hồi, nghiệp báo và duyên sanh. 

Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh): Không tham muốn, 
không sân hận, không khinh mạn, không nghĩ suy làm hại 
người và vật, biết suy xét vô minh (có nghĩa là tâm thức mê 
mờ vì bị vọng tưởng che lấp) là nguyên nhân đau khổ, nhận 
biết những lỗi lầm của mình để sám hối, chừa bỏ. 

Chánh ngữ (lời nói chân chánh): Không nói láo, không nói 
lưỡi hai chiều (đâm thọc, ly gián), không nói thêu dệt, không 
nói lời hung ác, không nói chuyện thị phi khiếm nhã. 

Chánh nghiệp (hành động chân chánh): Không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không 
trả thù, không phan duyên (lợi dụng), không làm tổn hại đến 
quyền lợi và hạnh phúc của người khác. 

Chánh mạng (sinh sống chân chánh): Không nuôi sống bằng 
những nghề bắt lương làm nguy hại đến người và vật, không 
chấp theo ngoại đạo, không mê tín dị đoan. 

Chánh tinh tấn (chuyên cần chân chánh): Nỗ lực làm những 
điều đúng, đũng mãnh tiến bước trên con đường giải thoát. 
Chánh niệm (nhớ tưởng chân chánh): Luôn nhớ nghĩ đến 
danh hiệu Phật và các cõi lành, cảm mộ ân đức của tất cả chư 
Phật, các sư thầy sư cô, cha mẹ và thí chủ (gọi là Tứ trọng 
ân). 

Chánh định (thu nhiếp tâm chân chánh): Tập trung tư duy và 
quán sát sự việc đúng theo chánh pháp, không có những mục 
đích sai lầm, nghịch lý. 


53 


Bát Chánh Đạo là 8 pháp môn chính trong 37 phẩm trợ đạo. 
Người niệm Phật phải dựa vào 8 con đường chân chánh để tu tập 
Giới Niệm Định Huệ, đạt đến quả vị Thánh Trí vô thượng. 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, những lối đi ở bốn bên bờ 
ao thất bảo là sự hợp thành của 4 chất báu: vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê, biểu trưng cho sự thành tựu trang nghiêm công đức Giới 
Niệm Định Huệ của pháp môn Nhất Hạnh Tam Muội, tức là 
pháp môn Niệm Phật Ba La Mật. 


Giới [vị thầy hộ trì] 


- Thân 
Đông - Khẩu 
ị -Ý 


ánh sáng A Di Đà 


Huệ [ngôi nhà Thánh Trí] Tây Định [cửa vào Thánh Trí] 


Giới Niệm Định Huệ 
giáo nghĩa Niệm Phật Ba La Mật vi diệu đệ nhất 


THẺ NÀO LÀ GIỚI NIỆM ĐỊNH HUỆ? 


Giới là vị thầy hộ trì cho pháp thân, giữ gìn thân khẩu ý thanh 
tịnh. Định là cửa vào Thánh Trí, tiến đến cảnh giới nhất niệm, 
chỉ thuần một niệm tưởng A Di Đà. Huệ là ngôi nhà Kim Cang 
Thánh Trí, viên ngọc Ma Ni ngời chiếu, dòng suối tâm an lạc 
tịch tĩnh. Niệm là trái tim ánh sáng huyền nhiệm của hồng danh 


54 


A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn, là mẫu chốt đan kết và tương 
hợp giữa 3 điểm vô thượng Giới Định Huệ, để trang nghiêm 
thành tựu 4 công đức Giới Niệm Định Huệ: 

-.. Niệm ở giữa Giới và Định (tức là Giới Niệm Định). 

- Niệm ở giữa Định và Huệ (tức là Định Niệm Huệ). 

- .. Niệm ở giữa Huệ và Giới (tức là Huệ Niệm Giới). 


Giới Niệm Định Huệ là 4 món Ba La Mật vô cùng vi diệu của 
người tu trì theo pháp môn Niệm Phật. Người tu học phải giữ 
giới thanh tịnh, trì niệm danh hiệu Phật để chuyên nhất tâm 
tưởng, buông xả vạn duyên bên ngoài, diệt trừ mọi phiền não 
bên trong, đạt đến cảnh giới an lạc của Phật Trí vô thượng. 


Nền tảng của Bát Chánh Đạo là Giới, với 3 phạm trù căn bản về 
đạo đức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ngôi nhà 
Thánh Trí mà người tu học phải nương trú vào đó, để tu tập 
chánh niệm và để thành tựu chánh định là pháp môn Niệm Phật 
Tam Muội. Cánh cửa đề mở vào Bát Chánh Đạo là Văn Huệ và 
Tư Huệ, tức là 2 yếu tố chánh kiến và chánh tư duy ở giai đoạn 
Tri Thức. 


Trên bước đường tu học, yếu tố chánh tinh tấn là để trợ lực cho 
người niệm Phật có ý chí mạnh mẽ và chuyên cần. Khi yếu tố 
chánh niệm thành tựu, dựa trên pháp môn Niệm Phật A Di Đà, 
đưa đến sự phát sinh và thành tựu yếu tố Định, tức là chánh định, 
từ đó mở rộng 2 phạm trù Thánh Trí là chánh kiến và chánh tư 
duy, tức là sự phát triển của yếu tô Tu Huệ, thấy hiểu và nghĩ 
suy theo chánh đạo, nhìn thấu rõ thật tướng của vạn pháp thế 
gian vô thường, giúp ta vượt thắng tất cả mọi phiền não tư duy 
và đạt đến sự giải thoát Niết Bàn tâm linh. Văn Huệ, Tư Huệ và 
Tu Huệ, gọi là Tam Huệ. 


55 


CC  aố5CO nh cố cốc. CC cốc 0c ỐC Ca CC CÔ 6U Ung. HN UV PU NA 


Tri Thức 


Văn Huệ & TưHuệ 


Tu cổ TỰ) Niệm Phật 


Thánh Trí ,TRDD.NHNGI 


Bát Chánh Đạo 
8 con đường tu hành chân chánh của người niệm Phật 


KINH: Dưới đáy ao báu thì trải bằng cát vàng. Bán phía quanh 
bờ ao có bồn bậc thêm trang nghiêm bằng bốn thứ báu, rất khả 
ái tra thích. Xung quanh ao có các cây báu xếp thành từng hàng, 
tỏa hương thơm ngào ngạt, trang nghiêm bằng bảy thứ báu, rất 
khả ái ưa thích. Thế nào là bảy thứ báu? Một là vàng, hai là bạc, 
ba là lưu ly, bốn là pha lê, năm là trân châu, sáu là mã não, bảy 
là xà cờ. 


56 
Lý Giải: 
Ở dưới đáy các ao thất bảo thì trải thuần bằng cát vàng bóng mịn, 


gọi là kim sa (cát vàng), màu sắc sáng chói lên cả trên mặt nước 
và bôn bên bờ ao. 


Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu là biểu trưng cho Bồ Đề 
Tâm của Đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mà nguyện thê cứu 
độ, cũng là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của các hàng Thánh chúng 
đã chí thành trải lòng mình theo về thế giới Cực Lạc, phát khởi 
lòng đại bị, tu dưỡng công đức và đạo hạnh, phát nguyện sanh 
về cõi Niết Bàn Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 

».. Bồ Đề Tâm là tâm tìm cầu giải thoát, hướng về Phật đạo, với 

ý nguyện lợi tha, muốn giúp đời và cứu người thoát khô. 


Ý nghĩa của 7 thứ báu nơi ao thất bảo: Vàng biểu trưng cho sự 
nghiêm trang và quý trọng. Bạc biểu trưng cho niềm an lạc và 
sức khỏe. Lưu ly (đá ngọc xanh) biểu trưng cho sự bình an và 
yên vui. Pha lê (ngọc nước) biểu trưng cho sự tỉnh khiết và sáng 
suốt. Trân châu (ngọc trai đỏ) biểu trưng cho sự cao quý và trí 
tuệ. Mã não (đá ngọc) biểu trưng cho sự tráng lệ và cứng chắc. 
Xà cừ (vỏ sò) biểu trưng cho sự tốt lành và phúc hạnh. 


KINH: 7rong các ao thường có vô số hoa sen đủ mọi sắc màu, 
lớn như bánh xe. Hoa xanh thì hiển thị sắc xanh, ánh sáng xanh, 
hình ảnh xanh. Hoa vàng thì hiển thị sắc vàng, ánh sáng vàng, 
hình ảnh vàng. Hoa đỏ thì hiển thị sắc đỏ, ánh sáng đỏ, hình ảnh 
đỏ. Hoa trăng thì hiển thị sắc trăng, ánh sáng trăng, hình ảnh 
trắng. Bồn loại hoa, bốn hiển thị, bốn ánh sáng, bốn hình ảnh. 
Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vì diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi là thể giới 
Cực Lạc. 


57 
Lý Giải: 
Trong ao thất bảo có các loài hoa sen lớn như bánh xe, ý nói là 
các hoa sen này to lớn như bánh xe chuyền pháp của Đức Như 
Lai. Sau khi thành đạo, Đức Phật chuyền pháp luân (thuyết giảng 


đại pháp) lần đầu tiên về Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo tại vườn 
Lộc Uyên, thuộc miên Sarnath ở xứ Isipatana. 


Các hoa sen này có vị hương rất tinh khiết, nhiệm mâu và ngời 
chiếu ánh hào quang. Hoa màu xanh thì tỏa chiếu ánh sáng xanh, 
hoa màu vàng thì tỏa chiếu ánh sáng vàng, hoa màu đỏ thì tỏa 
chiếu ánh sáng đỏ, hoa màu trắng thì tỏa chiếu ánh sáng trắng. 


4 màu sắc chính, xanh vàng đỏ trắng, và nhiều sắc màu vi diệu 
khác nữa của các hoa sen ở ao thất bảo, biểu trưng cho phẩm đức 
và hạnh nguyện của người chân tu (cũng như những hạt xá lợi, 
thể hiện qua nhiều màu sắc khác nhau, đó là những việc mầu 
nhiệm chẳng thể nghĩ bàn). Người niệm Phật, khi được sanh về 
cõi Tịnh Độ, tùy ở hạnh nguyện mà được hóa sanh vào một trong 
các loại sen đó. Khi vãng sanh, tùy theo phước huệ mà hoa sen 
sẽ nở và tỏa chiếu ánh hào quang, liền sau khi được sanh về, 
hoặc ngay trong sát na hiện tiền, hoặc sau 1 ngày đêm, hoặc sau 
7 ngày, 49 ngày, hoặc sẽ phải sau 49 năm hoặc 49 kiếp. 


Có tất cả 9 phẩm cứu cánh (Cửu Phẩm Liên Hoa) để người niệm 
Phật phát nguyện vãng sanh, chia ra 3 bậc Thượng, Trung, Hạ: 


» . Muốn sanh về hàng Thượng bối (tức là 3 Thượng phẩm của 
bậc Bồ Tát Đại Thừa), thì người ấy phải xuất gia, dũng mãnh 
phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, học hiểu chánh pháp, trì niệm 
danh hiệu Phật A Di Đà, nghiêm trì giới luật của bậc Khất 
sĩ, tỉnh tấn tu tạo nhiều hạnh nghiệp và công đức độ sinh 
không chán mỏi, nuôi dưỡng niềm tin vững mạnh, ngày đêm 
thiết tha nguyện sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. 


58 


» . Muốn sanh về hàng Trung bối (tức là 3 Trung phẩm của bậc 
Thanh Văn Tiểu Thừa), thì người ấy phải phát tâm Bồ Đề 
Vô Thượng, học hiểu chánh pháp. trì nệm danh hiệu Phật A 
Di Đà, làm các điều phước thiện, lánh xa mọi điều ác, quy y 
Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới tại gia, hiểu đưỡng cha mẹ, tu tạo 
nhiều công quả, cũng đường chư Tăng Ni, thờ kính Phật, quý 
trọng bạn tri thức, không phạm vào thập ác ngũ nghịch, 
thường xuyên sám hồi lạy Phật, hồi hướng công đức về Cực 
Lạc, nuôi dưỡng niềm tin vững mạnh, ngày đêm thiết tha 
nguyện sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. 

». Muốn sanh về hàng Hạ bối (tức là 3 Hạ phâm của bậc Thiện 
Nhân), thì người ấy phải phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, đọc 
tụng kinh điền, trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không phạm 
vào các trọng tội ngũ nghịch hoặc hủy báng chánh pháp của 
Phật, nuôi dưỡng niềm tin vững mạnh, ngày đêm thiết tha 
nguyện sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. 


Các bậc Thượng bối có 3 phẩm là Thượng phâm thượng, 
Thượng phẩm trung và Thượng phẩm hạ. Các bậc Trung bối và 
Hạ bối cũng chia ra 3 bậc Thượng Trung Hạ giống như vậy. Tất 
cả là 9 phâm vãng sanh (3 x 3 = 9). 


Bậc Thượng phẩm thượng là bậc cao nhất được vãng sanh của 
các vị đại Bồ Tát. Người được sanh vào hàng Thượng phẩm 
thượng (tức là bậc Tối thượng phẩm) sẽ được hóa sanh từ hoa 
sen liền ngay sau khi người ấy chấm dứt hơi thở, được Phật A 
Di Đà và các hàng Bồ Tát Thánh chúng tiếp dẫn về Cực Lạc. 


Những bậc khác (tức là § phẩm còn lại), tính từ Thượng phẩm 
trung cho đến Hạ phẩm hạ, thì khi sanh về phải sau I ngày đêm, 
hoặc sau 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, hoặc sau 7 kiếp, 21 kiếp, 49 
kiếp, thì hoa sen hóa sanh mới nở. Khi hoa sen nở, người được 
hóa sanh có thân sắc ngời sáng (gọi là yến sáng), 32 tướng tốt, 


59 


80 vẻ đẹp, ngôi kiết già trong hoa sen, và tùy ở phẩm hạnh, sẽ 
được 2 vị đại Bồ Tát là Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí 
thuyết giảng cho nghe những nghĩa lý diệu mầu của Phật pháp. 
Trên mỗi cánh sen khi nở có 84.000 đường gân, mỗi hoa sen có 
84.000 cánh, tỏa chiếu ra muôn ngàn ánh hào quang, biểu thị cho 
84.000 pháp mầu của Đức Thích Ca Như Lai. 


4 thứ ánh sáng chiếu tỏa ra từ các hoa sen, xanh vàng đỏ trắng, 
biêu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm (còn gọi là Tứ Đăng Tâm, 
bôn thứ tâm vô cùng rộng lớn): 


Lòng yêu thương, đem niềm vui đến cho người (Từ. 
Lòng thương xót, muốn cứu người thoát khổ (Bi). 

Lồng vui theo khi thấy người thoát khổ (Hỷ). 

Lồng buông xả, tha thứ, khoan dung không có chấp (Xả). 


Từ Bi 
Tha lực 
TP 8 iIhlAamile=y da 
lục 
Hỷ Xả 
Từ Bi Hỷ Xả 


người niệm Phật phải phát khởi 4 thứ tâm vô lượng và tin vào 
tha lực hộ trì của tất cả chư Phật mười phương 


60 


Trên từng mỗi câu niệm A Di Đà, người niệm Phật phải trải rộng 
tâm Từ của mình đến tất cả mọi chúng sanh bình đăng, trải tâm 
Bi đến những kẻ đang đau khổ, trải tâm Hỷ đến những ai đang 
vui sướng, trải tâm Xả đến những người mình yêu thích hoặc 
ghét bỏ. Đó là thể hiện các đức tánh liên hoa “vi điệu hương 
khiết ” trong câu Phật hiệu A Di Đà. 


4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa 
sen ở ao thất bảo là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói 
ngời trong giai đoạn thân trung ấm (Đấy là phần linh thể của con 
người xuất ra khỏi thân xác lúc hơi thở vừa chấm dứt, ở giai đoạn 
chuyền tiếp của kiếp nây và kiếp sau trong thời hạn 49 ngày). 


Ánh sáng xanh có 2 loại là ánh sáng màu xanh dương và ánh 
sáng màu xanh lục. Theo Tử Thư Tây Tạng có tất cả 5 loại ánh 
sáng chói ngời và 6 loại ánh sáng mờ nhạt trong 7 ngày đầu ở 
giai đoạn thân trung ấm: 


»_ Ánh sáng xanh dương chói ngời. Đây là luồng ánh sáng cứu 
độ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (tức là Đức Đại Nhật Như 
LaI). 

» _ Ánh sáng trắng chói ngời. Đây là luồng ánh sáng từ bi lực 
của Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa và các vị đại Bồ Tát Địa 
Tạng, DI Lặc. 

»._ Ánh sáng vàng chói ngời. Đây là luồng ánh sáng bảo hộ của 
Đức Phật Bảo Sanh và Đức đại Bồ Tát Phổ Hiền. 

» _ Ánh sáng đỏ chói ngời. Đây là luồng ánh sáng diệu hạnh 
thanh tịnh của Tự Tánh A Di Đà. 

» _ Ánh sáng xanh lục chói ngời. Đây là luồng ánh sáng công 
năng nhiệm mầu của Trí Tuệ Tự Thân. 


Với 5 loại ánh sáng này, khi lâm chung, thân trung ấm sẽ phải 
đối diện (lúc hơi thở đã hoàn toàn dứt hắn). Cùng với 5 luỗng 


61 


ánh sáng chói lòa là những vùng ánh sáng mờ nhạt của 6 cõi Lục 
Đạo cũng sẽ phát xuât trong 7 ngày đâu của thân trung âm: 


» _ Ánh sáng trắng mờ nhạt của cõi Trời. 

» _ Ánh sáng vàng mờ nhạt của cõi Người. 

" Ánh sáng xanh lục mờ nhạt của cõi A Tó Lạc. 

» _ Ánh sáng xanh dương mờ nhạt của cõi Súc sanh. 
»_ Ánh sáng đỏ mờ nhạt của cõi Ngạ quỷ. 

" Ánh sáng xám mờ nhạt của cõi Địa ngục. 


Lúc lâm chung, người niệm Phật cần phải thật an định trong giờ 
phút cuối cùng đó, có gắng trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà không 
buông lơi, để thể nhập chân tánh của mình vào các luồng ánh 
sáng chói ngời và rực rỡ kia, giải thoát đến cảnh giới tốt đẹp của 
chư Phật và chư vị Bồ Tát. 


Khi đối diện với những luồng ánh sáng chói lòa, chớ nên sợ hãi 
và trốn lánh, vì đó là những luồng ánh sáng có năng lực cứu độ. 
Hãy bình tâm nương tựa vào vùng ánh sáng đó và trì nệm danh 
hiệu Phật để giữ vững tâm. Câu Phật hiệu A Di Đà có công năng 
phá trừ 6 nẻo sanh tử luân hồi trong Lục Đạo. 


Nếu để bị lôi cuốn vào các vùng ánh sáng mờ nhạt, vì bị nghiệp 
lực lôi kéo, hoặc vì sợ hãi những luồng ánh sáng chói lòa kia, 
hoặc vì quá tham luyến cõi trần gian ta bà mà mê hận, tiếc nuối, 
thì sẽ bị đọa lạc vào 6 nẻo luân hồi (Trời, Người, A Tổ Lạc, Súc 
sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục). 


Vì vậy, trong giờ phút sống, nếu chúng ta không tu tập trì niệm 
A Di Đà để giữ vững tâm trước những được mất vô thường của 
cuộc đời, thì khi hấp hối, giờ phút mà sự đau đớn bức xẻ cùng 
cực trên thân xác và trí lực, chúng ta khó có thể giữ được liên 
tục I0 niệm A Di Đà vững chắc trong định tỉnh và vô úy. Cho 


62 


nên, trong phút giây cuối đời, chúng ta phải cố gắng buông 
xuống vạn duyên, miên mật chấp trì danh hiệu Phật đề giữ chánh 
niệm, nương nhờ vào tha lực của Đức Phật A Di Đà và chư vị 
Thánh chúng từ bi gia hộ, khiến cho tâm thức chúng ta không bị 
tán loạn, điềm nhiên xả bỏ xác thân, sanh về cõi Tây Phương 
Cực Lạc của Phật A Di Đà. Những người tạo nhiều ác nghiệp 
trong lúc sống, khi đối diện với những luồng ánh sáng chói ngời 
trong giờ phút hấp hối, thân trung ấm sẽ rất sợ hãi và tìm mọi 
cách đề trốn lánh. Vì thế, thần thức rất dễ bị cuốn hút, cám dỗ 
vào những vùng ánh sáng mờ nhạt của các cõi Súc sanh, Ngạ 
quỷ, Địa ngục (tam ác đạo). 


5 loại ánh sáng cứu độ: Cõi Giải Thoát Thứ 7 


Ánh sáng xanh dương chói ngời: 
Phật Tỳ Lô Giá Na 


Ánh sáng đỏ chói ngời: 
Tự Tánh A Di Đà 


Ánh sáng xanh lục chói ngời: 
Trí Tuệ Tự Thân 


Ánh sáng trắng chói ngời: 
Phật Kim Cang Tát Đỏa 


Ánh sáng vàng chói ngời: 
Phật Bảo Sanh 


Y 


* Thân 
trung ấm 6 loại ánh sáng đọa lạc: 
Tha lực Lục Đạo 

A + Ánh sáng trắng mờ nhạt: cốf Trời 

Di + Ánh sáng vàng mờ nhat cõi Người 

‹ + Ánh sáng xanh lục7fñờ nhạt: cõi A Tố Lạc 

Đà + Ánh sáng xanñương mờ nhạt: cõi Súc sanh 

Phât + Ánh sáng đỗ mờ nhạt: cõi Ngạ quỷ 

+ Ánh sáng xám mờ nhạt: cõi Địa ngục 


các cõi ánh sáng cứu độ và đọa lạc 
trong 7 ngày đầu ở giai đoạn thân trung ấm 


63 


Sắc Màu Liên Hoa: Những màu sắc xanh vàng đỏ trắng của hoa 
sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính. Các 
loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên chẳng thể nào 
tính đếm mà có thê biết được. Trong vô số các loại hoa sen đó 
có muôn ngàn màu sắc khác nhau và các hoa sen ngời chiếu 
muôn ngàn ánh hào quang rực rỡ. Hoa sen xanh thì tỏa chiếu hào 
quang xanh, hoa sen vàng thì tỏa chiếu hào quang vàng, hoa sen 
đỏ thì tỏa chiếu hào quang đỏ, hoa sen trăng thì tỏa chiếu hào 
quang trắng. Mỗi một loại sen ở ao thất bảo có sắc màu riêng 
của nó, toả chiếu ánh sáng trên sắc màu riêng của nó, với hào 
quang công đức trang nghiêm, soi chiếc bóng ngời sáng trên mặt 
nước ao hồ và ảnh tượng trong tầm nhìn của nhãn căn. 


sắc màu hoa sen 
(phẩm vị đạo hạnh) 


hình ảnh hoa sen 
(kim thân Na La Diên) 


hào quang hoa sen 
(công đức trang nghiêm) 


hoa sen trong ao thất bảo 
biểu thị các sắc màu, ánh sáng hào quang và hình ảnh của chính nó 


Một khi có người ở cõi thế gian nhất tâm chân thành trì niệm 
danh hiệu A Di Đà, thì sẽ có một nụ sen mới trỗi lên từ ao thất 
bảo và phát ra ánh sáng hào quang công đức. Đến khi người ấy 
được vãng sanh thì hoa sen sẽ nở. Tùy ở phẩm đức đã tích tập 
qua nhiều kiếp trước và trong kiếp này, mà được hóa sanh vào 
hoa sen có màu sắc ứng hợp với ánh sáng đó. Những người sanh 


64 


về Cực Lạc, sẽ được hóa sanh thành thân kim cang Na La Diên 
không bao giờ bị hư hoại. Thân sắc đó rất linh hoạt và có ánh 
sáng bao quanh (gọi là yến sáng). Thân sắc nầy không giống như 
thân xác tứ đại nhơ uế ở cõi thế gian ta bà. Vì vậy, người ở cõi 
Cực Lạc có ánh hào quang rất chói sáng và việc tới lui ngàn đặm 
ở khắp mười phương các cõi Phật cũng rất mau lẹ và diệu kỳ. 


Ở cõi nước Cực Lạc, những khi có mưa hoa, nhạc trời, gió đức, 
tiếng reo nước báu, tiếng hót chim thiêng, thì mọi người đều tự 
nhiên nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, yến sáng của 
người niệm Phật, cùng hòa nhuyễn với tiếng niệm Phật chân 
thành của chính người ấy lại càng ngời sáng hơn lên. 


THẺ NÀO LÀ QUY Y TAM BẢO? 


Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về 
nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Phật là đắng giác ngộ, trí huệ 
và từ bi. Pháp là con đường đưa chúng ta đến sự giải thoát. Tăng 
(ND) là người đang thực hành pháp giải thoát của Phật, hướng 
dẫn chúng ta trên bước đường tu đạo. 


. .. Quy y Phật là luôn nhớ tưởng đến Phật, nệm danh hiệu Phật, 
trở về với Phật tánh sáng suốt của chính mình. Quy y Pháp 
là luôn nhớ tưởng đến chánh pháp của Phật, thường đọc tụng 
kinh điển, phát huy các đức hạnh từ bi, nhẫn nhục, bó thí, tha 
thứ, buông xả. Quy y Tăng là luôn nhớ tưởng, tôn kính chư 
vị Tăng NI, học hỏi theo chư vị Tăng NI, để tìm trở về hòa 
hợp vào chân tánh thanh tịnh của chính mình. 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, quy y Phật là quy y Phật 
A DI Đà, quy y Pháp là quy y Kinh A Di Đà, quy y Tăng là quy 
y Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Khi đã quy y Phật, 
mình là con của Phật, tu theo hạnh của Phật, sẽ không bị đọa vào 
Địa ngục. Khi đã quy y Pháp, mình tu tập theo chánh pháp, sẽ 


65 


không bị đọa làm Ngạ quỷ. Khi đã quy y Tăng, mình tu tập theo 
sự hướng dẫn và khuyến tấn của chư vị Tăng Ni, sẽ không bị đọa 
làm Súc sanh. 


THẺ NÀO LÀ THẬP ÁC? 


Thập ác là 10 điều ác đức: 


“Sát sanh. 
.  lrộm cướp. 
„Tà dâm. 


"Nói dối (vọng ngữ). 

“ _ Nói thêu dệt (xảo ngôn). 

"Nói lưỡi hai chiều (lưỡng thiệt, đâm thọc, ly gián). 
»" Nói lời hung ác (ác khâu). 

. Tham lam. 

. Sân hận. 

- Si mê tà kiến (thấy hiểu sai lầm, tin mê ngoại đạo). 


Tin mê ngoại đạo là tin vào thần tài, xin xăm, bói quẻ, bốc dịch, 
bấm độn, buộc tôm, đeo niệt, cúng sao, cúng hạn, đốt giấy tiền 
vàng bạc, giết trâu bò để cúng tế tà thần... Đây là những việc tin 
mê mà người niệm Phật nên cô gắng tránh bỏ. 


THẺ NÀO LÀ NGŨ NGHỊCH? 
Ngũ nghịch là 5 trọng tội ác nghịch, trái với đạo lý: 


"_ Giết cha. 

._ Giết mẹ. 

„ _ Giết các bậc Thánh (A La Hán). 

»" _ Nhiễu phá sự hòa hợp của Tăng (Ni) chúng. 
.. Làm cho thân Phật chảy máu. 


66 


Người phạm vào một trong 5 trọng tội ác nghịch trên sẽ bị đọa 
vào ĐỊa ngục vô gián (còn gọi là Đại ngục A Tỳ). Vô gián, có 
nghĩa là không có thời gian hạn định hoặc gián đoạn, trong việc 
thọ nhận ngục hình nghiệp báo. 


THẺ NÀO LÀ THÂN TỨ ĐẠI? 
Thân xác con người được cấu thành bởi 4 yếu tổ chính: 


„ - Yếu tô đất như tóc, răng, da, xương, thịt, tim, gan... 

» _ Yếu tô nước như máu, mủ, đàm, nước miếng, nước tiểu... 
»" _ Yếu tố gió như hơi thở vào ra, sự phông xẹp của bụng... 

» _ Yếu tổ lửa như sức nóng trong người... 


Những gì hiện hữu ở xác thân hoàn toàn không có tự tánh riêng 
biệt. Nếu như một mai thân xác bị tan rã, thì đất sẽ về với đất, 
nước sẽ về với nước, gió sẽ về với gió, lửa sẽ về với lửa. Không 
có sự mất. Không có sự được. Không có sự thêm. Không có sự 
bớt. Bất sanh bắt diệt, bất tăng bất giảm. Thân xác con người, tất 
cả chỉ là đất nước gió lửa tạm bợ hòa hợp trong một tông thể vô 
thường, theo thời gian rồi cũng hoại tàn, tất cả sẽ trở về với đất 
nước gió lửa. Đó là định luật chung cho tất cả vạn vật trần gian. 


tứ đại 
tan rã, 
trở về tứ đại 


sự trở về của tứ đại 
chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm 


67 


Cõi Cực Lạc có được là vì 48 lời đại nguyện của Ngài Bồ Tát 
Pháp Tạng (tức là Đức Phật A Di Đà), đã lấy công đức đạo hạnh 
và trí huệ của chính mình đề thành tựu nên sự trang nghiêm như 
thế, không ngoài mục đích vì thương xót và muốn cứu độ chúng 
sanh có được một nơi chốn an vui để cùng nhau tu hành, vượt 
thoát con đường sanh tử luân hồi. 


Trong bản Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã 11 lần nói đến 
sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Tịnh Độ, đó là một 
nơi chốn vãng sanh rất thiêng liêng và kỳ diệu. 


Sự trang nghiêm ở công đức trí huệ đã được dựng lên tại cõi 
nước Cực Lạc là các dậu rào, các mảnh lưới, các hàng cây bằng 
bốn món châu báu, với ao thất bảo, với nước tám công đức, đáy 
ao trải toàn bằng cát vàng, những lối đi ở bốn bên bờ ao do tứ 
bảo hợp thành, các lầu các và tịnh xá cũng đều nghiêm sức bằng 
bảy chất báu vô cùng rực rỡ, có vô số các loại hoa sen hương 
thơm vi diệu tỉnh khiết, với hào quang tỏa sáng rất trang nghiêm 
cần kính. 


Mỗi một vật thể nơi cõi nước Cực Lạc được đề cập đến trong 
bản Kinh A Di Đà là sự biểu trưng cho công đức đạo hạnh thành 
tựu, giáo pháp vô biên nhiệm mâu của Đức Phật A Di Đà, và sự 
biểu trưng đó được bồi dựng thêm lên bởi các hàng Thánh chúng 
và những Thiện nhân tu trì theo pháp môn Niệm Phật Tam Muội, 
đã và đang hồi hướng công đức trang nghiêm về cõi Phật Tây 
Phương Tịnh Độ. 


Giới 


68 


Định 


dậu rào 


mành lưới 


Huệ 


%s 


hàng cây 


Tứ bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê 


Thường Lạc Ngã Tịnh 


I nơi chốn 
vãng sanh 


Thất Bồ Đề Phần 


ÉP cụ bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha ` chấp trì 


lê, trân châu, mã não, xà cừ danh hiêu 


+ Nước 8 công đức 

+ Đáy ao trải bằng cát vàng 

+ Những lối đi ở bốn bên bờ ao 

+ 4 màu sắc hào quang của hoa sen 


+ Những sắc màu của các loại hoa sen 


lầu đài 9 phẩm vị: 

tỉnh xá Thượng bối 

Trung bối 
Hạ bối 


> Bát Chánh Đạo 

> Bồ Đề Tâm 

> Giới Niệm Định Huệ 
> Tứ Vô Lượng Tâm 
> 84.000 pháp mầu 


sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Cực Lạc 
cõi Phật A Di Đà ở phương Tây và ở trong tâm của 
người trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật 


69 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc thường tự nhiên có vô lượng vô biên các thứ nhạc vi 
diệu, thanh âm hòa nhã, rất khả ái ưa thích. Các hữu tình nghe 
những thanh âm vi diệu ấy thì các phiên não xấu ác đều được 
trừ diệt, vô lượng các thiện pháp lần lượt tăng trưởng, mau 
chóng chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Bỏ Đề. Xá Lợi Tử, 
trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức trang nghiêm 
như thế, rất khả ái wa thích, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lý GIải: 

Ở cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thường có nhạc trời 
và mưa hoa. Nhạc từ mây trời (thiên nhạc) rất thường trỗi lên 
nhiều lần trong suốt ngày đêm 6 thời. Những lúc như vậy thì các 
nhạc cụ tự nhiên hiện ra, bay lơ lửng trên không trung, tự động 
cùng hòa nhịp với nhau và phát ra muôn ngàn thanh âm huyền 
diệu. Mọi người nghe những thanh âm ấy, thân tâm cảm thấy rất 
thanh tịnh và an lạc. Các vị Thần âm nhạc và chư Thiên ở khắp 
mười phương cũng cùng đến tấu nhạc trên không trung và trong 
các lầu đải tịnh xá. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc khắp cả mặt đất đêu bằng vàng ròng hợp thành, chạm 
vào mêm mại, hương thơm tỉnh khiết, ánh sáng rực rỡ, vô lượng 
vô biên các thứ báu mỹ diệu xen lần với nhau. Xá Lợi Tử, trong 
cõi Phật ấy có những thứ vì diệu công đức trang nghiêm như 
thế, rất khả ái wa thích, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 


Mặt đất ở cõi đó đều toàn bằng vàng và chiếu sáng khắp mọi nơi, 
biêu trưng cho sự chí thành ngời chói Bô Đề Tâm, của Đức Phật 
A Di Đà đã vì chúng sanh mà trải lòng từ bị cứu độ, của đại 


70 


chúng đã phát trải lòng mình theo về với Phật, không ngừng tu 
dưỡng đức hạnh tự lợi và lợi tha, cứu mình vả g1úp người. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc ngày đêm 6 thời thường có mưa hoa trời vì diệu, tươi 
sáng, mùi hương thanh khiết, mêm mại, đủ mọi sắc màu. Các 
hữu tình nhìn thấy thì thân tâm vui thích mà không tham đắm, 
làm tăng trưởng vô lượng vô biên công đức thù thắng chẳng thể 
nghĩ bàn. 


Lý Giải: 

Mỗi ngày đêm 6 lần có hoa từ mây trời tuôn rải xuống như mưa. 
Theo các sách Phật học tự điển, đây là loại hoa màu trăng, giống 
hoa sen, nên còn gọi là Bạch Liên Hoa, có mùi hương rất tinh 
khiết. Loại hoa nầy, cánh nhỏ vừa thì gọi là Mạn Đà La (tiếng 
Hán là Bạch Hoa), cánh lớn thì gọi là Ma Ha Mạn Đà La (tiếng 
Hán là Đại Bạch Hoa). Đây là loài hoa Tự Nhiên Ý, tùy người 
muốn hình dạng, màu sắc, hương thơm ra sao thì chính người ấy 
sẽ tự cảm nhận và được thấy y như vậy. 


Hoa nầy TƠI xuống như mưa, khoảng chừng một bữa ăn, thì hoa 
sẽ tự động tan biến. Đến thời kế tiếp thì hoa lại rơi, như vậy 6 
lần theo ngày đêm. Ngửi được mùi hương của hoa này làm cho 
tinh thần rất vui thích, vì vậy nên còn gọi là Thích Ý Hoa. Mưa 
hoa trời là vì hoa nầy từ mây trời rơi xuống và nhiều như mưa. 
Ở Cực Lạc thì chỉ có mưa hoa, không có mưa nắng tuyết bão 
hoặc sấm chớp như ở cõi trần gian, không có lũ lụt, hạn hán, 
động đắt, núi lửa, dịch bệnh, binh đao, thú dữ, không có cái lạnh 
và cái nóng mà chỉ có sự mát mẻ và gió pháp nhẹ nhàng. 


Ở cõi nước Cực Lạc còn có các loại mưa hoa Mạn Thù Sa và Ma 
Ha Mạn Thù Sa. Theo các sách Phật học tự điên, cả 2 loài hoa 


71 


nầy sắc hoa màu đỏ, hương thơm tỉnh khiết, hình dạng lớn nhỏ 
khác nhau và mịn mát như tơ lụa. 


THẺ NÀO LÀ LỤC THỜI? 


Ngày đêm ở cõi Cực Lạc chia làm 6 thời, tính theo ø1ờ của nước 
Ấn Độ trong thời Phật còn tại thế. Ngày có 3 thời (gọi là sơ nhật, 
trung nhật, hậu nhật), đêm có 3 thời (gọi là sơ dạ, trung dạ, hậu 
dạ), mỗi thời là 4 tiếng. Cực Lạc là cõi sáng, không có ngày đêm, 
đây chỉ là tạm nói ngày đêm theo cái hiểu của thế gian, để dễ 
phân định ra 6 chuỗi thời gian (6 x 4 = 24) những khi có mưa 
hoa và nhạc trời. 


Theo Kinh Vô Lượng Thọ, ở cõi Cực Lạc không có sáng trưa 
chiều tối, không có thời gian năm tháng, không có quá khứ, hiện 
tại, vị lai, không có bốn mùa, không có nắng mưa tuyết bão, 
không có sông biển, hầm hó, cát sạn. Cõi nước ấy rất sáng, sáng 
hơn cả mặt trời mặt trăng. Cõi đó sáng là vì ánh hào quang ngời 
chói của Phật A Di Đà (vô lượng quang) đức tướng to lớn khôn 
cùng, yến sáng của Thánh chúng (kim thân), cùng với ánh sáng 
của 4 bảo, 7 báu tỏa ra từ những hàng cây, mành lưới, dậu rào, 
ao hỗ, mặt đất, đáy ao, lầu đài, cung điện, tịnh xá, hoa trời, hoa 
sen, nhạc cụ, chim thiêng... Ở cõi Cực Lạc không có bất cứ chỗ 
nào có bóng tối. 

Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, 6 thời của ngày đêm, với 
mưa hoa, với nhạc trời, là biểu trưng cho Lục Độ Ba La Mật, tức 
là 6 pháp tu của bậc Bồ Tát để đạt đến bờ bên kia của sự giải 
thoát, bao gồm: 


»„ _ Bồ thí (hiến tặng). 

.... Trì piới (nghiêm mật giữ gìn giới luật). 

» _ Nhẫn nhục (nhận chịu những điều trái ý, nghịch lòng). 
»_. Tinh tấn (chuyên cần tu tập không ngừng nghỉ). 


72 


». Thiền định (giữ tâm cho chuyên nhất). 
- _ Trí tuệ (nhận thức sáng SuỐt, đúng như thật). 


Bồ thí bao gồm các mặt như sau: cứu trợ, hỗ trợ, giúp đỡ dắt đu, 
những công việc lao tác, lòng yêu thương, biếu tặng tiền của, 
hiến máu, hiến tặng nội tạng, cung cấp y thực, khuyên dạy, cắt 
nghĩa, diễn giảng, hướng dẫn, giúp người bớt sợ hãi, trao gởi ánh 
mắt hiền lành, nở nụ cười thân ái, giao tiếp với nét mặt tươi vui, 
quý lễ kính trọng, thân thiện, cử chỉ dịu dàng, lời nói nhã nhặn... 


Người tu đạo phải thực hành hạnh Bồ Thí trên nhiều khía cạnh 
như thế. Mỗi một tiếng niệm A Di Đà phải được thể hiện trên 
nét mặt tươi vui, trong sự an bình thanh thản của tâm hồn, với 
ánh mắt từ bi của chính mình. Người niệm Phật phải dùng tiếng 
niệm A Di Đà để quét sạch mọi ý niệm biệt phân, chấp trước vào 
nhân ngã tướng trong khi thực hành hạnh Bồ Thí Ba La Mật. 


Về phần giới luật, Bí sô tăng thọ 250 giới, Bí sô ni thọ 348 giới, 
Bồ Tát xuất gia thọ 58 giới, Bồ Tát tại gia thọ 34 giới, Cư sĩ thọ 
5 giới (ngũ giới). 

THẺ NÀO LÀ NGŨ GIỚI? 


Ngũ giới, còn gọi là ngũ đức, là 5 điêu răn câm của người Cư sĩ 
tu tại g1a. Đây cũng là 5 giới căn bản của người Bí sô xuât g1a: 


. Không sát sanh. 

. Không trộm cướp. 
„Không tà dâm. 

. Không nói sal sự thật. 
» Không uống rượu. 


73 


Nêu nói rộng ra, ngũ giới bao gôm những điêu răn câm như sau: 


» _ Không giết người, không sát hại thú vật, cũng không khuyến 
khích người khác giết, hoặc thuê mướn người, nhờ người 
giết dùm, không đe dọa khủng bồ hoặc báo thù người, không 
đánh đập người và vật, không làm cho người hoặc các loài 
sinh vật giết hại lẫn nhau, không khen ngợi người giết, cũng 
không tàng trữ các loại vũ khí giết người. 

» _ Không trộm cắp, không cuớp bóc, không gạt gẫm, không 
giựt nợ, không cờ bạc hoặc mua bán gian lận. 

„Không ngoại tình, không thủ dâm, không hãm hiếp người, 
cũng không gần gũi vợ chồng thái quá. 

- _ Không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt, 
không nói lời hung ác, không nói chuyện thị phi, không nói 
lời tạp nhạp vô nghĩa, không nói chuyện phiếm lăng nhăng, 
không nói bông đùa khiếm nhã. 

" Không dùng các chất say (bia, rượu) và các chất nghiện 
(thuốc lá, cần sa, xì ke, ma túy, thuốc phiện), không mua bán 
rượu, không tặng rượu, không khen người uống rượu, không 
khuyến khích hoặc nài ép người khác uông rượu, cũng không 
mua bán biếu tặng các chất nghiện. 


KINH: Các hữu tình ở cối đó ngày đêm 6 thời thưởng cúng 
dường Phật Vô Lượng Thọ. Vào mỗi sáng sớm, thường mang 
hoa trời, khoảng chừng một bữa ăn, bay đến vô lượng thế giới ở 
các phương khác, cúng dường trăm ngàn ức chư Phật. Nơi chỗ 
của chư Phật, mỗi người đem trăm ngàn ức hoa trời, tung rải 
hiễn cúng chư Phật, rồi trở về thế giới của mình, dạo chơi các 
cõi trời. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công 
đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi là thể 
giới Cực Lạc. 


74 
Lý Giải: 
Mỗi sáng sớm, các Thánh chúng ở cõi Cực Lạc thường dùng 
những hoa trời đem đi cúng dường trăm ngàn ức vô sô chư Phật 


ở các phương khác. Sau khi dâng cúng, hoa sẽ tự nhiên bay trong 
hư không, ngát tỏa hương thơm vô cùng vi diệu và tinh khiết. 


Các phương khác (tha phương), ý nói là mười phương. Cúng 
dường mỗi sáng sớm, là vì sáng sớm lúc tâm tưởng của mọi 
người rất thanh tịnh và an bình, đó là việc đầu tiên nhất, nhớ 
tưởng đến chư Phật và chánh pháp của Phật. Mỗi sáng sớm, 
Thánh chúng gói ghém những hương hoa dâng lên chư Phật bằng 
tất cả tâm lòng chân thành của chính người ấy. 


Cõi Cực Lạc thành tựu sự trang nghiêm như thế là bởi công đức 
và đạo hạnh của Đức Phật A Di Đà. Sự trang nghiêm ở công đức 
trí huệ đã được sầy dựng lên tại cõi nước Cực Lạc là mưa Thích 
Ý Hoa, với nhạc trời tự động hòa xướng mỗi ngày đêm 6 thời, 
mặt đất đều toàn bằng vàng, tỏa ánh hào quang vô cùng rực rỡ 
và trang nghiêm. 


Nơi cõi rất sáng đó, mọi người có thể đọc được tư tưởng của 
nhau, có thể giao tiếp và cảm thông với nhau bằng tâm thức (vì 
có Tha tâm thông). Những khi muốn đi đến một nơi nào, người 
ây chỉ cần tập trung tâm trí, một lòng chuyên chú vào ý thức đó, 
thì chỉ trong sát na đã tới được nơi mình muốn đến (vì có Thần 
túc thông). Bởi thần thông diệu dụng như vậy, cho nên việc đi 
cúng dường những hoa trời cho trăm ngàn ức vô số chư Phật ở 
các phương khác chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn. Sát na 
là khoảng thời gian rất ngắn, độ chừng I phần 60 của một giây 
(1/60). 


75 


mưa hoa 


nhạc trời 


6 thời mỗi đêm ngày 


Lục Độ Ba La Mật 


: ' tăng trưởng: 
cúng dường BồĐềTâm 
10 phương Cực 

chư Phật Lạc | nơi chốn 
vãng sanh 


Bồ Đề Tâm 


mặt đất 
bằng vàng 


sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Cực Lạc 
cõi nước Phật A Di Đà ở phương Tây 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc thường có các giống chim đủ mọi sắc màu, xinh đẹp 
khả ái diệu kỳ, như ngông, nhạn, cò, hông hạc, khổng tước, anh 
vũ, vết la tân ca, mạng mạng. Các loài chỉm ấy ngày đêm 6 thời 
thường tụ họp lại, hót ca những thanh âm hòa nhã. Tùy theo 
thanh âm của mỗi loài chìm, nhằm tuyên dương các diệu pháp, 
là các pháp thâm sâu Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cân, Tứ Như Ý 
Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chỉ, Bát Chánh Đạo, vô 
lượng các pháp vi diệu như thế. Các chúng sanh ở cõi đó nghe 
những thanh âm ấy đều niệm Phát, niệm Pháp, niệm Tăng, tự 
thân tu tập vô lượng công đức. 


76 

Lý Giải: 

Những loài chim hồng hạc (hạc màu hồng), không tước (công), 
anh vũ (két, còn gọi là anh võ), thu lộ (cò, còn gọi là xá lợi), 
nhạn, ngỗng (nga), yết la tần ca (tức là chim ca lăng tần già có 
cánh và tay, còn gọi là diệu âm điều), mạng mạng (còn gọi là 
cộng mạng, chim hai đầu)... là những giống chim xinh đẹp lạ 
thường, có rất nhiều màu sắc khác nhau, tiếng hót êm dịu hòa 
nhã. Nơi cõi Cực Lạc, mọi người nghe được những tiếng chim 
ây đều tăng trưởng vững chắc Bồ Đề Tâm, một lòng tôn kính và 
nhớ tưởng đến chư Phật, chánh pháp Như Lai và các hàng Thánh 
chúng. Ở Ấn Độ ngày nay, chim bạch hạc (hạc trắng) đã bị diệt 
chủng, chỉ còn lại một số ít loài hồng hạc ở xứ Nepal. 


THẺ NÀO LÀ LỤC THÔNG? 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, những giống chim thiêng 
được Phật biến hóa ra đề nói pháp ở cõi Cực Lạc biểu trưng cho 
Lục Thông của Bồ Tát. Tất cả những người được sanh về cõi 
nước Phật A Di Đà có đầy đủ các công đức và đạo hạnh, đều có 
6 phép thần thông diệu dụng: 


». Mắt thấy xa ngàn dặm (Thiên nhãn thông). 

» _ Tai nghe xa ngàn vạn dặm, hiểu được tiếng nói của mọi loài 
(Thiên nhĩ thông). 

». Biết được tâm tưởng của người khác (Tha tâm thông). 

"_ Biết rõ về nhiều kiếp trước (Túc mạng thông). 

» . Biến hoá vô cùng tự tại (Thần túc thông). 

. Đoạn dứt tất cả phiền não (Lậu tận thông). 


Tuy vậy, mục đích tu niệm không phải là để được các phép thần 
thông. Mục đích chân chánh của việc niệm Phật là để chuyên 
nhất tâm tưởng. Do vậy, khi chấp trì danh hiệu Phật thì phải chấp 


77 


trì với tâm không mong cầu bất cứ điều gì. Đừng quá bám níu 
để trở thành một cái gì khác lạ, ngay cả quả vị cứu cánh là đề đạt 
đến cảnh giới Nhất Tâm, diệt tận phiền não, tự tại tâm thức, vượt 
thoát bề khổ trầm luân. 


Hãy tinh tân mà niệm Phật với tâm xả ly tất cả pháp. Hãy buông 
xuống vạn duyên, cân thiết hành trì, đêm ngày hệ niệm, Phật 
hiệu A Di Đà. Mỗi ngày như mọi ngày, người niệm Phật chỉ biết 
thành tâm mà niệm Phật, với tâm vô mong cầu. Trong Kinh 
Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phố Hiền đã tuyên thuyết 
về lý nghĩa của câu Phật hiệu A Di Đà: “Nưm Mô là ly trần, A 
Di Đà là ly căn, Phật là ly thức ”. 


Niệm Phật với tâm xả ly như vậy, xả ly 6 trần (sắc, thanh, hương, 
VỊ, XÚC, pháp), xả ly 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não), xả ly 
6 thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ý thức), không chấp 
chặt vào căn trần thức mà sanh tâm loạn tưởng, đấy là niệm Phật 
đúng như bản ý của lời Phật dạy: “7zong khi xưng niệm danh 
hiệu 4 Di Đà Phật, người niệm Phát phải phát khởi cái tâm thái 
làa bỏ tất cả. Lìa bỏ, nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phát, 
không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, 
không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, 
không chống trái mà niệm Phát, không cầu mong mà niệm Phật, 
không nhiễm duyên mà niệm Phật. ” 


Người niệm Phật ngày đêm cần thiết chấp trì danh hiệu Phật, dẫu 
cho rằng chỉ còn một hơi thở cuối cùng, người niệm Phật vẫn 
một lòng trì giữ tiếng niệm A Di Đà trong tâm trí. Niệm Phật 
tinh tắn và nghiêm mật như vậy, gọi là chân chánh chấp trì danh 
hiệu Phật. 


Các tiếng pháp qua sự diễn xướng 6 thời của các loài chim, là 
những pháp Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ 


78 


Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, tổng cộng là 37 
phẩm trợ đạo (4+ 4+4+5+5+7+8=37). 


THẺ NÀO LÀ TỨ NIỆM XỨ? 


Tứ Niệm Xứ là 4 lãnh vực quán niệm về thân và tâm trong từng 
mỗi phút giây thực tại đê nuôi giữ chánh niệm: 


-. - Quán thân trên thân: hơi thở, oai nghi, cử động... 
. . Quán thọ trên thọ: lạc thọ, khổ thọ, xả thọ... 

. .. Quán tâm trên tâm: tham sân si... 

» _ Quán pháp trên pháp: 5 uân, 6 giác quan... 


Người niệm Phật có thê chấp trì danh hiệu Phật dựa trên hơi thở 
vào ra để giúp phần chuyên nhất tâm ý trong phút giây hiện tại. 
Thở vào, niệm A Di. Thở ra, niệm Đà Phật. Hoặc có thể trì niệm 
câu Phật hiệu trong những lúc đi kinh hành. Chân trái bước tới, 
niệm A Di. Chân phải bước tới, niệm Đà Phật. 


THÉ NÀO LÀ TỨ CHÁNH CÀN? 


Tứ Chánh Cần còn gọi là Tứ Chánh Đoạn, là 4 điều chuyên cần 
hợp với chánh đạo: 


». Ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. 

» _ Trừ diệt những điều ác đã phát sinh. 

». Làm sanh khởi những điều lành chưa phát sinh. 
» _ Tăng trưởng những điều lành đã phát sinh. 


Người niệm Phật phải nghiêm cần tu giữ 4 điều chân chánh của 
Tứ Chánh Cần trong từng mỗi phút giây, bất cứ nơi đâu, bất cứ 
lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, trên cả 3 bình diện: ý nghĩ, lời 
nói, hành động (thân khẩu ý). Đó chính là pháp tu tổng trì của 


79 


84.000 giáo pháp Như Lai, để chuyền nghiệp đi lên và giúp phần 
tăng trưởng công đức đạo hạnh của người tu Phật. 


THẺ NÀO LÀ TỨ NHƯ Ý TÚC? 


Tứ Như Ý Túc, còn gọi là Tứ Thần Túc, là bốn điều ước nguyện 
để nương tựa tu tập cho đạt đến kết quả như ý: 


» . Mong muốn tu các pháp lành cho được như ý. 
"Tinh tấn tu tập các pháp lành cho được như ý. 
» _ Chuyên nhất vào các pháp tu cho được như ý. 
» Sáng suốt quán sát tu tập cho được như ý. 


Với sự mong muốn tìm học tu tập theo chánh pháp Như Lai, với 
sự tinh tấn nghiêm mật trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà, để giúp 
phần chuyên nhất tâm tưởng, làm sanh khởi 2 yếu tố chánh kiến 
và chánh tư duy, đạt đến trí tuệ sáng suốt, nhận biết và quán sát 
sự việc đúng như thật. 


THÊ NÀO LÀ NGŨ CĂN? 
Ngũ Căn là 5 cội rễ làm căn bản phước huệ để tu trì: 


“ _ Tin tưởng vào chánh pháp (Tín căn). 

»".. Dũng mãnh tu tập theo chánh pháp (Tấn căn). 
= .. Nhớ tưởng chánh pháp (Niệm căn). 

» _. Thu nhiếp tâm theo chánh pháp (Định căn). 
“Trí tuệ chiếu soi sáng suốt (Huệ căn). 


Người niệm Phật phải phát khởi niềm tin thật vững chắc, tin vào 
lý nhân quả, tin vào luật nghiệp báo, luân hồi và duyên sanh, 
nghiêm cần chuyên cần tu tập theo lời Phật dạy, ngày đêm nhớ 
tưởng đến chánh pháp của Phật, tâm ý luôn hướng về các điều 
lành và các cõi lành, 6 thời đêm ngày có gắng trì giữ câu Phật 


80 


hiệu A Di Đà không buông lơi, để chuyên nhất tâm tưởng, phát 
triên trí huệ, chuyên Thức thành Trí, đạt đên quả vị Thánh trên 
con đường tìm câu giải thoát tâm lĩnh. 


THÉ NÀO LÀ NGŨ LỰC? 


Ngũ Lực là 5 sức mạnh làm tăng trưởng Ngũ Căn, phá trừ tất 
cả mọi chướng ngại trên bước đường tu đạo: 


»"_ Tín lực, phá trừ lòng tin sai lầm. 

„ Tấn lực, phá trừ sự biếng nhác. 

. . Niệm lực, phá trừ các tà ý. 

- _ Định lực, phá trừ mọi loạn tưởng. 
: _ Huệ lực, phá trừ sự ngu mê. 


Có niềm tin vững chắc, cùng dựa trên sự trợ lực của yếu tố Tỉnh 
Tấn, người niệm Phật ngày đêm trì giữ câu Phật hiệu A DI Đà 
không chán mỏi, không mong cầu, không hoài nghi. Niệm Phật 
chuyên cần và cần mật như thế thì mới có thể làm tăng trưởng 2 
yếu tô Định và Huệ, phá vỡ bức tường Vô Minh đã che mờ chân 
tánh từ bao ngàn kiếp trước. 


81 


Phật Trí 


Văn Huệ Tư Huệ Tu Huệ 


Tri 
bức tường 
y4 Vô Minh 
Kinh A Di Đà 


Ngũ căn & Ngũ lực 
Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ 
5 mắt xích hành trang công đức để tu trì 


THẺ NÀO LÀ TÍN LỰC? 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật Thích Ca nói: “Nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên 
nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô 4 Di Đà Phát, suốt cả sáu 
thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiển 
chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cối Cực 
V”, 12330) 


Đức Phật Thích Ca và tất cả chư Phật mười phương đã nhiều lần 
khuyến tín, khuyên dẫn, xưng dương, tán thán, với lời chân thật, 
về sự phải nên TIN vào bản Kinh A Di Đà, vào pháp môn Niệm 
Phật, vào công đức trí huệ thành tựu của Phật A Di Đà. Chúng 
ta phải có lòng TIN vững và chắc như thế, thì mới có thể tu trì 
tinh tắn và có cứu cánh Niết Bàn để hướng tâm mà phát nguyện 
sanh vê. 


82 


TÍN là nền tảng, là cửa vào của pháp tu Nhất Hạnh Tam Muội. 
Niềm tin có kiên cỗ và vững chắc là ở sự nương vào ánh sáng trí 
tuệ của TRI, tức là 2 yếu tố Văn Huệ và Tư Huệ ở giai đoạn Tri 
Thức, đọc tụng kinh điển, học hiểu chánh pháp. năm giữ được 
cương lĩnh của đạo, thấu suốt được nghĩa lý của kinh, nghiêm 
cần tu trì đúng theo bản ý của lời Phật dạy. 


TRI là để hiểu sâu, thấu hiểu được lời Phật dạy, tinh tấn tu trì, 
đạt đến trí tuệ tâm linh, thì gọi là TRÍ (tức là Tu Huệ). TÍN dựa 
vào 2 yếu tô TRI và TRÍ, thì niềm tin sẽ càng thêm vững mạnh 
và bền chắc, làm tăng trưởng 3 yếu tố NIỆM ĐỊNH HUỆ. 


4 pháp chính trong 37 phẩm trợ đạo mà các giống chim diễn 
xướng qua 6 thời ở cõi Cực Lạc, bao gồm các pháp Ngũ Căn, 
Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, đó là 4 mắt xích phối 
hợp thành một chuỗi qua 3 nhóm chung là Tấn Niệm Định. 


Sự đan kết vào nhau giữa 3 yếu tố Tân Niệm Định, làm thành 
một khối KIM CANG của giáo nghĩa trợ đạo Ba La Mật tối 
thượng. Đó là các pháp trợ đạo vô cùng vi diệu mà người niệm 
Phật phải nương dựa vào những lý nghĩa đó đề phát khởi tín tâm, 
nghiêm cần tu trì, đạt đến cảnh giới Nhất Hạnh Tam Muội, vượt 
đến bờ bên kia của sự giải thoát. 


Giáo nghĩa trợ đạo này, theo phương cách hành trì Mặc Niệm, 
hoặc Kim Cang Trì, giúp cho người tu học có nền tảng vững 
chắc để nương theo đó mà tu dưỡng công đức trí huệ và đạo 
hạnh. Người niệm Phật phải khẩn thành nghiêm kính và thiết tha 
trì nệm danh hiệu A Di Đà, để nuôi dưỡng chánh niệm trong 
từng mỗi phút giây thực tại, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. 


=. . ` 83 
Mặc Niệm & 


Kim Cang Trì 


Niệm Ngũ Căn 


Ngũ Lực 


Thất Giác Chỉ 


` 


Bát Chánh 
Định Đạo 


Niệm Phật 
Tam Muội 


Tấn Niệm Định 
người niệm Phật buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, 
để chuyên nhất tâm tưởng và trì giữ định lực 


THẺ NÀO LÀ MẶC NIỆM? 


Thọ trì danh hiệu theo pháp Mặc Niệm là niệm trong tâm, không 
động môi, không phát ra tiếng bên ngoài. Những khi nghỉ ngơi, 
hoặc đang ngồi chờ đợi một ai đó, hoặc đứng đợi xe, hoặc ngồi 
trên xe, hoặc đang uống trà... người niệm Phật có thể nhẹ nhàng 
thầm niệm câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm tưởng để quen dần 
với pháp Mặc Niệm. 


Trên bước đầu tu tập, người niệm Phật nên thường ngồi yên tịnh 
một mình, cô găng giữ tâm cho tĩnh lặng, lắng lòng mà niệm 
Phật. Điều quan trọng của pháp Trì Danh Niệm Phật theo cách 
Mặc Niệm là phải lắng nghe tiếng niệm trong tâm cho phân minh 
rõ ràng, buộc ý niệm trên câu Phật hiệu chăng buông lơi, chẳng 
mong cầu. Niệm từng chữ, ý thức chánh niệm trên từng chữ. 
Đừng niệm quá nhanh vì dễ bị niệm dối. Đừng chạy theo sỐ 
lượng nhiều mà niệm tán loạn. 


34 


Như thế, mỗi khi trì niệm, chuyên chú tất cả tâm ý vào danh hiệu 
Phật và dùng tâm đề lắng nghe từng mỗi tiếng niệm trong tâm. 
Danh hiệu A Di Đà Phật có công năng vô cùng diệu dụng và tối 
thắng, qua công phu trì niệm tinh tấn và nghiêm mật của người 
tu trì, được đúc thành một khối KIM CANG TỨ CÚ KỆ vô cùng 
vững chắc, có lực dụng thanh lọc thân tâm và diệt trừ muôn ngàn 
tội báo trong nhiều kiếp quá khứ. Điểm mật yếu ở đây, theo lời 
Phật dạy, là sự nghiêm cân chân thành của người niệm Phật, 
cùng với sự tinh tấn trì giữ tâm ý chuyên nhất trên câu Phật hiệu 
(hệ niệm). Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: “Chí tâm 
xưng niệm danh hiệu Phật 4 Di Đà, môi mỗi niệm tiêu trừ được 
trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. ” 


Mỗi khi hành trì, chợt nhận biết là mình quên niệm, thì chớ bực 
bội với bản thân, cũng đừng đồ lỗi cho bất cứ một ai. Hãy nhẹ 
nhàng trở về với câu Phật hiệu và tiếp tục trì niệm. Với pháp 
Mặc Niệm (niệm trong tâm), một khi đã tu tập thuần thành, 
người niệm Phật có thể miên mật áp dụng phương thức này trong 
đời sông sinh hoạt hàng ngày, trong bất cứ oai nghi nào, bất cứ 
nơi đâu, bất cứ lúc nào. 


THẺ NÀO LÀ KIM CANG TRÌ? 


Kim Cang Trì là niệm thầm, chỉ khẽ động môi, không phát ra 
tiếng bên ngoài. Niệm chậm rãi và rõ ràng từng chữ một. Mỗi 
một câu niệm, người niệm Phật phải dồn hết tâm trí để lắng nghe 
từng mỗi tiếng niệm trong tâm. Người niệm Phật phải dựa vào 
phương pháp chú tâm như thế đề nuôi giữ chánh niệm và chuyên 
nhất tâm tưởng. 


THẺ NÀO LÀ KIM CANG TỨ CÚ KỆ? 


Đó là lưỡi gươm sắc bén làm băng ngọc báu của trí tuệ, có thê 
chặt đứt mọi phiên não, tà kiên, tham sân sĩ mạn nghi (tham lam, 


85 


sân hận, ngu mê, ngạo mạn, nghi ngờ). Tứ Cú Kệ là tinh túy cốt 
tủy của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật: “vó ngã tướng, vô 
nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”. Sự chấp 
trước vào nhân ngã tướng là những trở ngại rất lớn trên bước 
đường tu đạo mà người niệm Phật thường hay bị mắc phải. 


THẺ NÀO LÀ NGÃ TƯỚNG? 


Nghĩ răng mình có cái tôt, cái giỏi hơn người, cái thiện lành hơn 
người, nên sanh tâm kiêu ngạo chính mình. Trừ diệt được cái 
châp vê ngã tướng thì gọi là vô ngã tướng. 


THẺ NÀO LÀ NHÂN TƯỚNG? 


Nghĩ rằng mình giữ giới, ăn chay, niệm Phật để được sanh về 
Cực Lạc, nên khinh rẻ những người chăng giữ giới, chăng ăn 
chay, chẳng niệm Phật. Trừ diệt được cái chấp về nhân tướng thì 
gọi là vô nhân tướng. 


THẺ NÀO LÀ CHÚNG SANH TƯỚNG? 


Nghĩ rằng mình tu đạo Bồ Tát, nhàm chán cõi ta bà ô trược này, 
muốn sanh về các cõi huyền nhiệm của chư Phật, mà ruồng bỏ 
chán ghét chúng sanh. Trừ diệt được cái chấp về chúng sanh 
tướng thì gọi là vô chúng sanh tướng. 
THẺ NÀO LÀ THỌ GIÁ TƯỚNG? 

Nghĩ rằng mình vì muốn tạo nhận nhiều công đức để nuôi dưỡng 
cái đạo hạnh cho riêng mình mà ráng làm điều lành. Trừ diệt 
được cái chấp về thọ giả tướng thì gọi là vô thọ giả tướng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng, muốn trừ diệt những chấp tướng, thì phải 


an trụ tâm vào chỗ không chỗ trụ và quán chiếu tất cả mọi vật, 
mọi việc trên thế gian nầy chỉ là cơn gió huyễn mộng. Trong 


86 


Kinh Kim Cang, Phật nói: “Tất cả những gì có hình tướng, như 
chiêm bao huyện ảo, như bọt nước bóng mờ, như sương mù cũng 
như ánh chớp, phải nên quán sát là như vậy. ” 


Trong thời mạt pháp 10.000 năm, muốn tu hành để trừ diệt 
những chấp chặt về ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, 
thọ giả tướng, thì không có pháp môn nào thù thắng hơn pháp 
Trì Danh Niệm Phật. Phải an trụ tâm trên danh hiệu Phật (hệ 
niệm), dùng tiếng niệm Phật đề dứt trừ những chấp trước về nhân 
ngã tướng (bắt loạn). Khi trì niệm, người niệm Phật phải dùng 
tiếng niệm A Di Đà, nhẹ nhàng độ thoát “tắt cả mọi Vọng niệm 
về chúng sanh” vào chỗ vô sanh. Đó gọi là chân chánh niệm 
Phật theo tinh thần lý nghĩa của lời Phật dạy. 


Khi niệm Phật đến một trình độ nào đó, người niệm Phật sẽ thây 
và hiểu một cách rất sâu xa, về tất cả mọi sự vật chung quanh 
đúng như bản chất thật sự của chúng. Tất cả mọi hữu thê là sự 
kết hợp của vạn duyên, và sự kết hợp cứ như vậy mà chuyển 
biến không ngừng. Mọi vật thê không có thực thê riêng biệt. Tất 
cả mọi sự vật sanh khởi, tăng trưởng, suy yếu, tàn hoại đều có 
những khởi duyên và hoại duyên theo cùng với. Bởi bản chất vô 
thường của chúng là như vậy, nên tất cả những gì có hình tướng 
trên cõi thế gian này giống như chiêm bao, huyễn ảo, bọt nước, 
bóng mờ, sương mù, ánh chớp. Hòa thượng Hải Hiền (1900- 
2013) đã nhiều lần khuyên dạy: “Chăm chỉ niệm Phật, thành 
Phật là thật, còn lại đêu là giả. ” 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, 2 pháp chính làm nền tảng 
trợ lực cho pháp môn Niệm Phật là Ngũ Căn và Ngũ Lực, kết 
hợp với nhau như gốc rễ và thân cành lá, qua 5 nhóm chung là 
Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. Trong đó, Tín là quan trọng nhất vì 
là cái nhân khởi đầu trong pháp tu Niệm Phật, và Huệ là cái quả 
của rốt ráo sau cùng. Có Tín vững chắc thì mới có Nguyện thiết 


87 


tha, có Hành tinh chuyên, có Định của Hệ Niệm Bât Loạn, có sự 
viên mãn sáng suôt của Huệ. 


Dựa trên 2 phạm trù là chánh kiến và chánh tư duy của Bát 
Chánh Đạo (tức là sự hiểu biết chân chánh và sự suy nghĩ chân 
chánh) cùng với yếu tố Trạch pháp của Thất Giác Chi (tức là sự 
quán sát các pháp, biện giải đúng lý nghĩa). Tất cả 3 trọng điểm 
nầy đan kết vào nhau, hỗ trợ với nhau, từ đấy phát triển sự thấy, 
sự hiễu, sự tư duy thâm sâu trên giáo nghĩa vi diệu của bản Kinh 
A Di Đà, giúp ta nhìn thấu suốt mọi nghĩa lý huyền ân nhiệm 
mẫu của danh hiệu A Di Đà Phật. 


Đấy là những điểm tương quan, hợp phối với nhau trên lãnh vực 
Tri Thức, đưa đến sự thành tựu của cái thấy biết có trí huệ (gọi 
là Văn Huệ và Tư Huệ), có nghĩa là trí huệ đạt được từ sự suy tư 
hiểu biết qua tri thức và sự lắng nghe, học hiểu qua nghĩa lý văn 
tự. Đồng thời, cùng với sự tinh tấn trì niệm danh hiệu Phật ngày 
đêm 6 thời, một cách chí thành và nghiêm mật, đưa đến sự thành 
tựu Hệ Niệm Bất Loạn, phát triển trí tuệ sáng suốt (gọi là Tu 
Huệ), tức là trí huệ đạt được do sự tu hành miên mật, chuyên 
nhất chấp trì danh hiệu Phật. 


Các pháp Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, là 
4 pháp chính mà các giống chim kỳ diệu cùng nhau diễn xướng 
qua mỗi ngày đêm 6 thời. Những pháp nhiệm mầu như thế và 
nhiều pháp nhiệm mầu khác nữa, bao gồm Tứ Vô Lượng Tâm, 
Lục Độ Ba La Mật, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Diệu Đề, Thập Thiện Nghiệp, Tứ Nhiếp Pháp. 


Ý NGHĨA CỦA DANH HIỆU A DI ĐÀ PHẬT 


A Di Đà Phật là sáng chói vô biên, sống lâu vô cùng, diệu hạnh 
vô ngân, công đức vô lượng, trí tuệ vô tận. A Di Đà Phật là Vô 


88 


Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, Vô ngã tướng, Vô nhân 
tướng, Vô chúng sanh tướng, Vô thọ giả tướng. 


A là tất cả mười phương tam thế chư Phật trong 3 thời quá khứ, 
hiện tại, vị lai. Di là tất cả chư vị Bồ Tát và Thánh chúng trong 
các cõi giới. Đà là tất cả 84.000 kinh giáo của Đức Như Lai. Phật 
là tỉnh giác, sáng suốt, trí huệ, nhẫn nhục, từ bi. 


Nam Mô (tiếng Phạn là Namah, tiếng Pali là Namo) có nghĩa là 
quy y, quy mạng, quy lễ, quy ngưỡng, kính bái, kính lễ, phụng 
thờ, trở về nương tựa. A Di Đà Phật là danh hiệu của Phật A Di 
Đà. Nam Mô A Di Đà Phật là quy y Phật A Di Đà, là trở về 
nương tựa vào Đức Phật A Di Đà. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phổ Hiền đã 
tuyên thuyết: “Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiên định, Phật 
là trí tuệ. Nam Mô là ly trần, A Di Đà là ly căn, Phật là ly thức. ” 
Như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật là Giới Định Huệ, là xả ly tất 
cả Căn Trần Thức không chấp chặt vướng mắc. 


7191710 y * mười phương tam 
thế chư Phật 


tỉnh giác, sáng suốt, 
nhẫn nhục, từ bi 


84.000 kinh giáo Như Lai 


tất cả chư vị Bồ Tát 
& Thánh chúng 


ý nghĩa huyền diệu của danh hiệu A Di Đà Phật 
A là tất cả mười phương tam thế chư Phật 


89 


THẺ NÀO LÀ TỨ NHIÉP PHÁP? 


Tứ Nhiếp Pháp là 4 phương pháp đề nhiếp thọ chúng sanh theo 
về với chánh đạo: 


„ _ Bồ thí để đưa dẫn người đến với chánh đạo. 

»_ Nói lời dịu dàng để giúp người an trụ nơi chánh đạo. 

».. Làm lợi ích cho người để cùng nhau an trụ nơi chánh đạo. 
». Làm việc chung với người để cùng hướng về chánh đạo. 


Người niệm Phật, bước vào đời, phải nên lấy bố thí và dịu ngữ 
làm bước hành trì, để dẫn đưa mình và người cùng đến gần hơn 
với chánh pháp của Phật, làm những điều lợi ích cho người, cùng 
làm việc chung với người, cùng giúp đỡ hỗ trợ cho nhau, để cùng 
hướng về an trụ nơi chánh pháp của Đức Phật. 


THẺ NÀO LÀ TỨ DIỆU ĐÉ? 


Tứ Diệu Đê còn gọi là Tứ Thánh Đê, là 4 chân lý mâu nhiệm 
trên cuộc đời: 


». Đời người là khổ với 84.000 phiền não (Khổ đề). 

» _ Nguyên nhân của khổ là 108 ái dục (Tập để). 

» _. Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn (Diệt đề). 

». Con đường để diệt khổ là 37 phẩm trợ đạo (Đạo đề). 


Tất cả những gì trên thế gian này đều vô thường. Mọi sự việc 
luôn biến. dịch đổi dời. Không một hình tướng nào, một tưởng 
suy nào năm nguyên một trạng thái. Đó là chân lý vô thường của 
tất cả vạn vật trần gian. Mọi sự, mọi việc trên cuộc đời nây đều 
trải qua những giai đoạn sanh khởi, biến thể, tăng trưởng, suy 
giảm, tàn phai, và bởi tâm chúng ta cô mãi bám níu vào sự chiếm 
hữu, mong cầu tất cả vẫn luôn thường hằng, vì vậy nên mới có 


90 


sự khổ. Đó là lý nghĩa của sự vô thường không chắc chắn trên 
cõi thê gian ta bà. 


Nguyên nhân của khổ là lòng luyến ái, tham lụy, mê đắm, nuối 
tiếc, ích kỷ, sân hận, kiêu mạn, tà kiến, ngu mê, chấp ngã. Trong 
đó, gốc rễ căn bản của khổ là Vô Minh, tức là tâm thức mê mờ 
vì bị vọng tưởng che lấp. 


Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn. Cảnh giới của không sanh 
không diệt, đã dập tắt ngọn lửa của dục vọng, thể nhập vào ánh 
sáng của chân tánh, đạt đến sự thanh tịnh an vui và tự tại điềm 
nhiên viên mãn. 


Có 2 loại Niết Bàn: 


»_ Hữu dư Niết Bàn: Người chứng đắc tuy đã trừ diệt được 
phiền não nhưng vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, vì còn ở thân 
ngũ uân. Đây là quả vị của chư Phật vừa chứng đạo, các bậc 
A La Hán trong Tứ Quả Thanh Văn còn tại thế. 

» _ Vô dư Niết Bàn: Người chứng đắc đã hoàn toàn giải thoát 
khỏi sanh tử, đã đoạn dứt tất cả mọi phiền não và ngã chấp, 
không còn thân ngũ uấn. Đây là quả vị của chư Phật và các 
bậc A La Hán đã nhập diệt. 


Con đường để chấm dứt sự khổ là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ 
đạo bao gồm các pháp: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát 
Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc 
(S+5+7+8+4+4+4 = 37). 


91 


sử la não ấn dục 
KT 


Niệm Phật 
Tam Muội 
Niết Bàn Tịnh Độ 


Phật Đà 


37 phẩm trợ đạo 


Tứ Diệu Đế 
4 chân lý mầu nhiệm: Khổ, Tập, Diệt, Đạo 


Pháp môn Niệm Phật Ba La Mật có công năng phá trừ 84.000 
phiền não, hủy diệt 108 ái dục, làm nền tảng vững chắc cho 37 
phẩm trợ đạo. Đó là con thuyền Bát Nhã đưa người niệm Phật 
đến cảnh giới Niết Bàn Tịnh Độ ở trong Tâm của người tu niệm, 
và có diệu lực thần thông vượt qua trăm ngàn ức vô SỐ cối Phật, 
thắng tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Theo các sách Phật học luận giải, 106 loại ái dục, tính theo sáu 
căn là mắt tai mũi lưỡi thân não, mỗi căn bị trói buộc bởi 6 món 
phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, qua 3 thời 
quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả là 108 loại (6x6x3 = 108). 


THẺ NÀO LÀ TỨ QUÁ THANH VĂN? 


Thanh Văn là hàng đệ tử Tiểu thừa đã chứng đắc đạo quả, đã 
đoạn dứt phiền não và ngã chấp. Có 4 bậc Thanh Văn, gọi là Tứ 
Quả Thanh Văn: 


92 


Tu Đà Hoàn (còn gọi là quả vị Dự lưu): Người nầy đã thể 
nhập vào dòng Thánh nhưng vẫn phải sanh tử 7 lần nữa ở cõi 
ta bà vì còn bị chi phối rất nhiều bởi các phiền não của Tư 
hoặc. 

Tư Đà Hàm (còn gọi là quả vị Nhất lai): Người nầy chỉ còn 
sanh tử một lần nữa ở cối ta bà vì đã trừ diệt được Kiến hoặc 
và ít nhiều phiền não của Tư hoặc. 

A Na Hàm (còn gọi là quả vị Bất lai): Người nầy chăng còn 
trở lại thế giới ta bà nữa vì đã trừ diệt tất cả mọi phiền não 
của Kiến hoặc và Tư hoặc ở cõi Dục. 

A La Hán (còn gọi là quả vị Vô sinh): Người nầy đã chứng 
đạo viên mãn, đã liễu thoát sanh tử, đã trừ diệt tất cả mọi 
phiền não của Kiến hoặc và Tư hoặc trong Tam gIới. 


THÉ NÀO LÀ TAM GIỚI? 


Đó là 3 cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới, tức là Lục Đạo. 


Cõi Dục: Cảnh giới của dục vọng, đó là các cõi Địa ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tổ Lạc, Người, và những cõi Trời Tứ 
Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa 
Tự Tại. 

Cõi Sắc: Cảnh giới phúc hạnh của Thiền, có sắc thể, được 
kiến lập trong hư không của các bậc Phạm Thiên (tức là các 
vị Trời đã dứt trừ mọi tham dục). 

Cõi Vô Sắc: Cảnh giới vi diệu của Thiền, không có sắc thể, 
đó là cõi Tâm Thức được xây dựng trong hư không, các vị ở 
cõi nầy có thọ mạng lâu dài nhất trong 3 cõi. 


Theo tỉnh thần của bản Kinh A Di Đà, Niết Bàn Cực Lạc của 
Phật A Di Đà là cõi sáng vĩnh hằng, miền an dưỡng thiêng liêng 
và kỳ diệu, nơi chốn của công đức trí huệ và đạo hạnh, ở ngoài 
Tam giới, cách xa thế giới ta bà trên trăm ngàn ức vô số cõi Phật. 


93 


Nếu nói về lý (thực tướng), Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh 
nhiệm mầu ở trong tâm của người niệm Phật, đó là Tự Tánh A 
Di Đà Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ. Khi người niệm Phật 
đạt được cảnh giới Niệm Phật Tam Muội, thì Niết Bàn Cực Lạc 
ở ngay trên thế giới ta bà này. 


THẺ NÀO LÀ KIÊN HOẶC? 


Kiên hoặc là 10 món phiên não do sự châp trước vào thân và 
cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lâm. 


Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên 
phương diện ý thức. Đó là tham, sân, s1, mạn, nghi, thân kiên, 
biên kiến, kiến thủ kiến, giới cắm thủ kiến, tà kiến: 


„ Ýniệmtham muốn. 

» _Ý niệm giận dữ. 

„ niệm ngu mê, lầàm lạc. 

-. Nghĩ mình hơn người nên khinh người. 

. . Không có lòng tin vào chánh pháp. 

» _ Chấp thân này là Ta. 

. _ Cái nhìn cực đoan, phiến diện. 

» _ Chấp giữ lấy sự hiểu biết sai lầm của mình. 
» _ Làm theo lời răn cắm của ngoại đạo. 

. Mê tín dị đoan. 


Năm món cuôi thuộc về thân kiên, biên kiên, kiên thủ kiên, giới 
câm thủ kiên, tà kiên, còn gọi là Ngũ Lợi Sử (5 món phiên não 
châp trước). 


THẺ NÀO LÀ TƯ HOẶC? 


Tư hoặc là 4 món phiên não ăn sâu vào gôc rê tâm tánh của con 
người qua muôn ngàn kiêp trước. Đó là tham sân si mạn (tham 


94 


đăm, giận dữ, si mê, kiêu mạn) do sự mê đăm châp ngã mà có, 
còn gọi là Tứ Độn Sử (4 món phiên não gôc rê). 

Đây là những phiên não găn liên với ý thức và biêu hiện qua lời 
nói và hành động trong đời sông hàng ngày, là những phiên não 
côt tủy, sâu dây, rât khó trừ diệt cho hêt sạch. 


Người tu đạo phải dùng tiếng niệm Phật A Di Đà đề ngăn chặn 
và quét sạch những phiên não của 10 món Kiên hoặc và 4 món 
Tư hoặc. 


THẺ NÀO LÀ THẬP THIỆN NGHIỆP? 
Thập Thiện Nghiệp là 10 nghiệp lành đề tu phước: 


. . Không sát hại mà phóng sanh. 

»„ _ Không trộm cướp mà bồ thí. 

- . Không tà dâm mà hành động đoan chánh. 

. Không nói dối mà nói lời chân thật. 

- . Không nói thêu dệt mà nói đúng lý. 

»_ Không nói lưỡi hai chiều mà nói điều hòa thuận. 
. . Không nói lời hung ác mà nói lời nhã nhặn. 

. . Không tham lam mà có lòng xả thí. 

. . Không sân hận mà có lòng từ ái. 

» . Không si mê tà kiến mà nhận hiểu sáng suốt. 


Theo Kinh Vô Lượng Thọ, những chúng sanh muốn sanh về Cực 
Lạc, ngoài việc trì nệm danh hiệu A DI Đà Phật và chân thành 
phát nguyện sanh về cõi nước Tịnh Độ, người niệm Phật phải 
nghiêm cần tu giữ 10 nghiệp lành trong tâm ý, lời nói, cử chỉ và 
hành động, để giúp phần tăng trưởng phước hạnh và công đức 
trí huệ trên bước đường tìm cầu sự giải thoát. Đó là phương pháp 
tu trì đúng đắn theo pháp môn Niệm Phật, để chuyền nghiệp đi 
lên, trên cả 2 mặt Lý và Sự, đó là Tịnh nghiệp (chánh hạnh) và 


95 


Thiện nghiệp (trợ hạnh). Về Tịnh nghiệp, người tu đạo phải dùng 
tiếng niệm A Di Đà để nuôi dưỡng chánh niệm, ngăn ngừa và 
trừ diệt tất cả những sân niệm dục tưởng sanh khởi trong từng 
mỗi phút giây trong cuộc sống. 


KINH: Nây Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Các giống chỉm ở cõi đó 
có phải là loài bàng sanh ác thú không? Ông chớ nghĩ như thế. 
Vì sao vậy? Vì cõi Phật thanh tịnh đó không có ba đường ác, 
cũng không nghe nói đến tên của ba đường ác, huống gì thật có 
những nghiệp tội chiêu cảm mà trở thành các loài bàng sanh ấy. 
Nên biết, các loài chim ấy là do Phát Vô Lượng Thọ biến hóa ra 
để cho chúng tuyên xướng vô lượng pháp âm, làm cho các hữu 
tình được lợi ích an lạc. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những 
thứ vi diệu công đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, 
cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 

Những giống chim thiêng ở cõi Cực Lạc chắng phải do tội báo 
từ nhiều kiếp trước mà sinh ra, đó chỉ là do Đức Phật A Di Đà 
đã làm phép biến hóa ra như vậy, để cho chúng diễn nói các pháp 
nhiệm mầu, vì ý nguyện của Ngài là muốn cho lý nghĩa pháp 
mâu luôn chan hòa và thắm nhuần thân tâm của tất cả mọi người 
trong cõi nước của Ngài. 


Bởi vậy, nhờ ở những tiếng pháp như thế, của chim thiêng, của 
gió ngũ âm, của mành lưới báu, của hàng cây ngọc, của nước 
công đức, của mưa hoa, của nhạc trời, mà tâm Bồ Đề của hàng 
Thánh chúng ngày càng tăng trưởng thêm lên và không bao giờ 
bị lui sụt trên bước đường tu đạo. Đó cũng là ý nghĩa của Bắt 
Thoái Chuyên nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở 
cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A DI Đà. 


96 


Theo tỉnh thần của bản Kinh A Di Đà, nơi cõi Niết Bàn Tịnh Độ 
ở phương Tây không có bất cứ một danh từ ác đạo nào có thể 
biết đến. Bởi vì các danh từ ác đạo còn chưa có, chưa được nói 
đến, thì làm gì có 3 đường ác của thế giới Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sanh ở cõi nước đó. 

Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Ngài Xá 
Lợi Tử về thế giới Cực Lạc trong pháp hội giảng nói Kinh A Di 
Đà. Phật hỏi Ngài Xá Lợi Tử vì Ngài là người có trí tuệ bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có đầy đủ trí huệ để 
có thê hiểu và có thê tin về những sự mâu nhiệm ở thế giới Tây 
Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc thường có gió dịu mát thổi qua các hàng cây báu và 
các mành lưới báu, phát ra những thanh âm vì điệu, ví như trăm 
ngàn ức các loại nhạc trời cùng lác hòa chung, vang lên những 
âm thanh tuyệt vời, rất khả ái thưởng ngoạn. Như thế, cõi Phật 
đó thường có gió dịu mát thổi qua các hàng cây báu và các mành 
lưới báu, phát ra những thanh âm vì diệu, thuyết giảng các pháp. 
Các chúng sanh ở cỗi đó nghe những thanh âm ấy đêu phát tâm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là những tác ÿ vô lượng công 
đức. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi là thể giới 
Cực Lạc. 


Lý GIải: 

Nơi cõi nước Cực Lạc, ngày đêm 6 thời, có gió dịu mát nhẹ thôi 
qua 7 lớp hàng cây báu và 7 lớp mành lưới báu, phát ra những 
thanh âm diệu kỳ của tiếng nhạc ngũ âm, là những cung bậc hợp 
phối của tiếng sắt, tiếng cây, tiếng nước, tiếng lửa, tiếng đất 
(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), như trăm ngàn thứ nhạc cùng lúc hòa 


97 


chung, âm điệu thánh thót huyền diệu chăng thể nghĩ bàn, diễn 
nói các pháp Ba La Mật vô cùng mâu nhiệm “vồ /hường, khổ, 
vô ngã ” (Tam Pháp Ấn). Mọi người nghe được những thanh âm 
ấy, tất cả đều cảm thấy rất an lạc và thanh tịnh, một lòng phát 
tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 


Ẫ ( \ 
DIỆP, 7 lớp 
hàng 
cây 
gió ————— tiếng niệm 
pháp *`L nhạc ngũ Pháp 
âm 
7 lớp niệm 
——————|  mành Tăng 
Định lưới 
= -—=.. A Di Đà \ ) 


gió pháp và nhạc ngũ âm nơi cõi Cực Lạc 
Thánh chúng một lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc có vô lượng vô biên những thứ chẳng thể nghĩ bàn như 
thế, thật là hiếm có. Giả sử, trải qua trăm ngàn ức vô số kiếp, 
dùng vô lượng trăm ngàn ức cải lưỡi, trên môi cái lưỡi phát ra 
vô lượng thanh âm để tán thán công đức ấy cũng chẳng thể nào 
tán thán cùng tận được, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


98 

Lý Giải: 

Phật Thích Ca 11 lần nói đến công đức của sự thành tựu trang 
nghiêm nơi cõi nước Cực Lạc, vì Đức Phật A Di Đà có được cái 
quả tốt đẹp ngày hôm nay là bởi cái nhân tốt đẹp của công đức 
tinh tấn tu hành đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Sự trang 
nghiêm công đức trí huệ đã được dựng lên tại cõi Cực Lạc là các 
giống chim biến hóa, màu sắc xinh đẹp diệu kỳ, hót ca diễn 
xướng các tiếng pháp vô cùng mầu nhiệm, cùng với gió ngũ âm 
dịu mát nhẹ thôi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra 
những thanh âm huyền diệu, mọi người nghe được những thanh 
âm ấy đều phát tâm quy ngưỡng về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. 


CHHỮI > Lục Thông 
thiêng gió ngũ âm 


Thánh chúng cây báu 
quy ngưỡng về 


Tam Bảo 


lưới báu 


phát ra những 


diễn xướng Phật thanh âm 
các pháp huyền diệu 
mầu nhiệm 
nơi chốn 
Cực —Ï vãng sanh 
Lạc 
Tăng Pháp 


sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Cực Lạc 
cõi nước Phật A Di Đà ở phương Tây và ở trong tâm 
của người trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật 


99 


CHÁNH BÁO VÔ CÙNG THÙ THẮNG 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc, vì nhân duyên gì mà Đức Phật ấy có tên là Vô Lượng 
Thọ? Xá Lợi Tử, do Đức Như Lai và các hữu tình ở cõi đó có 
thọ mạng vô lượng vô số đại kiếp. Do bởi nhân duyên ấy, cho 
nên Đức Như Lai ở cõi đó được gọi là Vô Lượng Thọ. Xá Lợi 
Tử, Đức Phật Vô Lượng Thọ chứng đắc Vô Ti hượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác đến nay đã được mười đại kiếp. 


Lý Giải: 

Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Ngài Xá 
Lợi Tử về thế giới Cực Lạc trong pháp hội giảng nói Kinh A Di 
Đà. Phật hỏi Ngài Xá Lợi Tử vì Ngài là người có trí tuệ bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có đầy đủ trí huệ để 
có thê hiểu và có thê tin về những sự mâu nhiệm ở thế giới Tây 
Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Vì nhân duyên gì mà 


Đức Phật ấy có tên là 
Vô Lượng Thọ? Tôn 
giả 
Phật Thích * 
Ca Xá 
s Ê “=—. Lợi 
pháp hội: Tử 
Phật nói 
Kinh 
2 P —  . Và... 
=¬.ˆ... Trí Tuệ 


Phật hỏi Ngài Tôn giả Xá Lợi Tử 
pháp hội giảng nói Kinh A Di Đà 


100 


Đức A Di Đà thành Phật cho đến nay đã trải qua 10 đại kiếp, tức 
là đã trên 13 tỷ năm của thế giới ta bà. 

Theo các sách Phật học luận giải, 10 đại kiếp (gọi là thập đại 
kiếp) là khoảng thời gian rất lâu dài. Một kiếp lớn có 4 kiếp 
trung. Một kiếp trung có 20 kiếp nhỏ. Một kiếp nhỏ có 
16.800.000 năm. Một kiếp trung có 336.000.000 năm. Một kiếp 
lớn có 1.344.000.000 năm. Như vậy, 10 tiểu kiếp là 168 triệu 
năm, 10 trung kiếp là trên 3 tỷ năm, 10 đại kiếp là trên 13 tỷ năm 
của thế giới ta bà. 


4 trung kiếp 20 tiểu kiếp 


đại kiếp 


bÁ 
1.344.000.000 năm 


trung kiếp tiểu kiếp 


336.000.000 năm 16.800.000 năm 


10 tiểu kiếp = 16.800.000 x 10 = 168.000.000 năm (168 triệu) 
10 trung kiếp = 16.800.000 x 20 x 10 = 3.360.000.000 năm (3 tỷ) 
10 đại kiếp = 16.800.000 x 4 x 20 x 10 = 13.440.000.000 năm (13 tỷ) 


thập đại kiếp 
10 đại kiếp là trên 13 tỷ năm 


101 


KINH: Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà Đức Phật ấy có tên là 
Vô Lượng Quang? Xá Lợi Tứ, do Đức Như Lai ở cõi đó thường 
phóng ra vô lượng vô biên ánh sáng vi diệu, chiếu soi tất cả các 
cối Phát mười phương, thực hiện các Phật sự không bị chướng 
ngại. Do bởi nhân duyên ấy, cho nên Đức Như Lai ở cõi đó được 
gọi là Vô Lượng Quang. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những 
thứ vi diệu công đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, 
cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 


Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Ngài Xá 
Lợi Tử về thế giới Cực Lạc trong pháp hội giảng nói Kinh A Di 
Đà. Phật hỏi Ngài Xá Lợi Tử vì Ngài là người có trí tuệ bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có đầy đủ trí huệ để 
có thể hiểu và có thê tin về những sự mâu nhiệm ở thế giới Tây 
Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Vì nhân duyên gì mà 


Đức Phật ấy có tên là 
Vô Lượng Quang? Tôn 
giả 
Phật Thích 
Xá 
Ca > 
"` Lợi 
pháp hội: Tử 
Phật nói ị 
Kinh 
ADĐà  ' CC V7 ⁄N 
¬ Trí Tuệ 


Phật hỏi Ngài Tôn giả Xá Lợi Tử 
pháp hội giảng nói Kinh A Di Đà 


102 


Đức Phật A Di Đà (tiếng Phạn là Amita) là vị giáo chủ của thế 
giới Tây Phương Cực Lạc, là người đã phát thệ 48 lời đại nguyện 
để cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà có hào quang sáng chói vô 
cùng nên gọi là Vô Lượng Quang (tiếng Phạn là Amitabha), và 
Ngài sống lâu vô lượng vô số kiếp nên gọi là Vô Lượng Thọ 
(tiếng Phạn là Amitayus). Những người được sanh về cõi nước 
Cực Lạc của Ngài cũng đều có thọ mạng rất lâu dài, vì vậy Đức 
Phật đó có tên hiệu là A Di Đà. Trước khi thành Phật, Đức A Di 
Đà là Bồ Tát Pháp Tạng, đã từng theo tu học với Đức Như Lai 
Thế Gian Tự Tại Vương. Trong đời quá khứ, Ngài là vua Vô 
Tránh Niệm của nước San Đề. 


Theo các sách Phật học tự điển, A tăng kỳ (tiếng Phạn là 
Asamkhya), gọi tắt là Tăng kỳ, có nghĩa là vô số. A tăng kỳ là 
con số một với 47 con số không, tức là lũy thừa bậc 47 của 10 
(10”). 


Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu soi không ngăn ngại đến 
tất cả mọi hữu thê và vô thể ở khắp mười phương thế giới. Mười 
phương (thập phương) là Đông, Nam, Tây, Bắc, Dưới, Trên, 
Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, bao quanh núi Tu 
Di. Cõi Diêm Phù Đề là cõi thế gian ta bà ô trược mà chúng ta 
đang sinh sống đây, nằm ở phía Nam của núi Tu Di. 


Những người thành tâm chân chánh tu hành đều có thể nhận 
được ánh hào quang hộ trì của Phật A Di Đà. Với sự cảm ứng 
nhiệm mâu như thế, người tu chứng Niệm Phật Tam Muội sẽ 
khai mở tâm thức và thể nhập vào ánh hào quang của Phật A Di 
Đà. Đấy là chỗ ứng hợp không ngăn ngại, không có chỗ nào bị 
chướng ngăn (vì vậy nên nói là thực hiện các Phật sự vô sở 
chướng ngại), cũng giống như sự giao tiếp 3 điểm của một vòng 
tròn trên hình tam giác, biểu trưng cho 3 giao điểm của hào 
quang cảm ứng A DI Đà: 


103 


» _ Yến sáng của Phật A Di Đà phóng quang hộ trì. 
» _ Ánh sáng kỳ diệu của danh hiệu A Di Đà Phật. 
- . Công đức trí huệ của người trì nệm danh hiệu A Di Đà. 


hào quang pháp thân Phật A Di Đà 


A Di Đà 
Phật 
hào quang công đức hào quang 
trí huệ người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà 
A Di Đà 


vô sở chướng ngại 
thực hiện các Phật sự không bị chướng ngăn 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thể giới 
Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ thường có vô lượng Thanh Văn 
đệ tử, tất cả đều là bậc đại A La Hán, đây đủ các công đức vi 
diệu, số lượng vô biên chẳng thể nào tính kể. Xá Lợi Tử, trong 
cõi Phật ấy có những thứ vì diệu công đức trang nghiêm như 
thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Lại nữa, 
Xá Lợi Tứ, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của 
Phật Vô Lượng Thọ thường. có vô lượng Bồ Tút đệ tử, tắt cả đêu 
là bậc Nhất Sanh Sở Hệ, đây đủ các công đức vi diệu, số lượng 
vô biên chăng thể nào tính kể. Giả sứ, trải qua vô lượng vô số 
kiếp để tán thán công đức ấy cũng chẳng thể nào tán thán cùng 
tận được. Xá Lợi Tứ, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu 
công đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa thích, cho nên gọi 
là thế giới Cực Lạc. 


104 
Lý Giải: 
Đức Phật A Di Đà có vô số hàng Thanh Văn đệ tử và chúng Bồ 
Tát ở cõi nước của Ngài, nhiêu vô sô không thê nào tính đêm mà 
có thê biệt được, dù cho bậc A La Hán có Thiên nhãn thông cũng 


chăng thê nào tính đêm mà biêt được sô lượng, vì vậy nên Đức 
Thê Tôn nói là nhiêu vô sô vô lượng vô biên. 


Bồ Tát (còn gọi là Bồ Đề Tát Đỏa) là hàng đệ tử đại thừa của 
Phật, đã chứng đắc đạo quả, có đức hạnh từ bị rộng lớn, luôn 
thực hành hạnh độ tha, tùy phương tiện mà giáo hóa chúng sanh, 
giúp đời và cứu người thoát khổ. Chúng Bồ Tát là biểu trưng cho 
Trung Đạo, ở giữa 2 đường nhị biên là các bậc Thanh Văn tiêu 
thừa của Phật và các hàng ngoại hộ Thiên, Thần, Rồng, A Tố 
Lạc, Cư sĩ, Trưởng giả. 


Lần nữa, Đức Phật đề cập đến sự thành tựu trang nghiêm công 
đức ở cõi Cực Lạc. Người dân ở cõi đó đều có thọ mạng rất lâu 
dài, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc chói sáng hào quang và 
không bao giờ bị hư hoại, vì vậy nên gọi là thân kim cang Na La 
Diên. Na La Diên là vị Bồ Tát ở cõi Trời, có thân xác cứng chắc 
và kiên cố như chất báu kim cang. 


Cõi nước Cực Lạc là nơi tụ hội của các bậc Thượng thiện nhân, 
Đại sĩ, A La Hán, Thanh Văn, Bồ Tát và các vị Thánh thuộc 
hàng đệ tử Nhất Sanh Sở Hệ của chư Phật. 


Thế giới Cực Lạc có được sự thành tựu trang nghiêm như thế là 
bởi công đức của Phật A Di Đà. Đã qua nhiều kiếp, cái nhân tốt 
hôm qua mà Đức Phật A Di Đà đã gieo thành cái quả ngày hôm 
nay, là vùng đất an lành, là ao hồ ngọc báu, cho chúng sanh có 
nơi đề phát nguyện sanh về. Chúng ta được vãng sanh về đó, cái 
mà mình có thể mang theo được là Công Đức Trí Huệ của chính 
mình đã tích tập từ nhiều kiếp trước và trong kiếp này. 


105 


Vì vậy, thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có thể được 
quán tưởng là một thế giới rất nhiệm mâu, an vui, thành tựu bởi 
Công Đức Trí Huệ, một cõi sáng vĩnh hằng để mọi người cùng 
nhau đem về đó công đức, hồi hướng về đó công đức, tu tạo thêm 
công đức, góp dựng thêm công đức, và gìn giữ mãi công đức 
trang nghiêm Cực Lạc như thế. 


kim cang Na La Diên ¬ 
thọ mạng thân sắc 
lâu dài yến vàng 


==..‹ thân xác không bao giờ 


Ir= bị hư hoại : Ẹ 
= ——`.'`-- 32 tướng tốt 


cõi công đức trí huệ 


EEEST vô lượng S)y*N 
AI vẻ đẹp 
thần thông biến hóa diệu dụng = <-j-—=" 
»> < 
Cực Lạc I nơi chốn 
vãng sanh 


nơi tụ hội của các bậc Đại sĩ, 
Thượng thiện nhân 


sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Cực Lạc 
cõi Phật A Di Đà ở phương Tây và ở trong tâm 
của người trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật 


106 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có hữu tình nào sanh về cỗi đó, 
thì đêu là bậc Bát Thoái Chuyển, quyết chắc không bị sa đọa vào 
các nẻo hiểm nguy ác thú, các chốn biên địa man dã hạ tiện, mà 
thường du hành đến các quốc độ thanh tịnh, hạnh nguyện thù 
thắng, niệm niệm tăng tiến, nhất định sẽ chứng đắc Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vì diệu công đức trang nghiêm như thế, rất khả ái ưa 
thích, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lý Giải: 


Những Thánh chúng, nếu được sanh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc, 
thì đều là bậc Bất Thoái Chuyền, sẽ chăng bao giờ bị sa đọa vào 
các nẻo ác thú hiểm nguy, hoặc những nơi chốn man dã, mà chỉ 
thường du hành đến các nước Phật thanh tịnh trang nghiêm. 
Ngày mỗi tăng trưởng đạo hạnh diệu đức, ngày đêm 6 thời tỉnh 
tấn tu trì hướng về Phật quả. Nhất định tương lai sẽ chứng đắc 
quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 


Bất Thoái Chuyên, còn gọi là A Bệ Bạt Trí (tiếng Phạn), có nghĩa 
là chăng bao giờ bị lui chuyên, ngừng bước hoặc chán mỏi trên 
con đường tiên tu đên quả vị Phật. 


Có 4 bậc Bắt Thoái: 


». Không còn thoái đọa trong đường sanh tử (Vị bất thoái). 

“ _ Nơi hạnh tự lợi, lợi tha không còn lui sụt (Hạnh bắt thoái). 
».. Không còn một niệm nào thoái chuyền (Niệm bắt thoái). 

». Chăng lùi bước nơi đạo giải thoát (Cứu cánh bắt thoái). 


107 


Vị bất thoái Hạnh bất thoái 


—— == 


A Bệ 
Bạt Trí 
Phật —————; Đà 
Cứu cánh bất thoái Niệm bất thoái 


quả vị Bất Thoái Chuyển 
chẳng bao giờ lùi bước trên con đường tu đạo 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Như Lai đã xác quyết: 


“Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở 
lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uấn nữa. Do đó, mới gọi là 
Bất Thoái Chuyển. Từ đó về sau, dẫn dân thành tựu mười thứ trí 
lực, mười tám pháp bất cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng Đà 
Ra Ni, vô số tam muội, thân thông du hý, biện tài vô ngại... đây 
đủ bấy nhiêu công đức vô lậu của bậc đại Bồ Tát, cho đến khi 
đắc quả Phật. Bởi vậy mà Ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, hôm 
nay trân trọng xác quyẾt rằng:” 


“Vãng sanh đồng ý nghĩa với thành Phật 
vì vãng sanh tức là thành Phật” 


108 


“Muốn vãng sanh Cực Lạc thì chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phát 
là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tướng của pháp thân, cho nên 
niệm danh hiệu Phật tức là niệm pháp thân Phát vậy. Và người 
niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay 
nơi danh hiệu Nam Mô 4 Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô 
lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng 
vô biên quang mình, tướng hảo, uy lực... không thể nghĩ bàn. ” 


Theo tinh thần của bản kinh Niệm Phật Ba La Mật, ở thời kỳ mạt 
pháp cuối cùng, khi các kinh điển của Như Lai dần dần bị ân 
mất, thì chỉ còn lại pháp Niệm Phật A Di Đà, là phương tiện tối 
hậu duy nhất đề có thể cứu độ tất cả mọi chúng sanh nơi cõi thế 
gian ta bà. 


Trong số các Thánh chúng được sanh về cõi nước Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà có những vị thuộc hàng đệ tử Nhất Sanh Sở 
Hệ của chư Phật. Số ấy rất đông, chăng thê nào tính đếm mà có 
thể biết được số lượng, bởi vậy nên chỉ có thê nói là vô lượng vô 
biên a tăng kỳ, có nghĩa là nhiều vô số. 

Đức Phật tương lai hạ sanh trong đời mạt pháp là Ngài Di Lặc 
Bồ Tát (tức là Ngài A Dật Đa Vô Năng Thắng), hiện ở cung Trời 
Đâu Suất trên đỉnh núi Tu Di, là vị đại Bồ Tát thuộc hàng đệ tử 
Nhất Sanh Sở Hệ của chư Phật. 


Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là 2 vị đại Bồ Tát 
Nhất Sanh Sở Hệ. Tiền thân, 2 Ngài là anh em và là 2 người con 
lớn của vua Vô Tránh Niệm (tức là Đức giáo chủ A Di Đà Phật 
trước khi xuất gia). Người con thứ 3 của vua Vô Tránh Niệm là 
Bồ Tát Diệu Cát Tường, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Đức Di Lặc là đệ tử của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phật A 
Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí được tôn xưng 
là Tây Phương Tam Thánh. 


109 


THẺ NÀO LÀ MƯỜI TRÍ LỰC? 


Mười trí lực còn gọi là Thập Thần Lực, bao gồm: 


"_ Biết rõ sự đúng sai. 

» _ Biết nhân quả của chúng sanh trong ba đời. 

» . Biết các pháp tu hành của chúng sanh. 

„Biết tâm tánh của mọi loài chúng sanh. 

._ BIẾt sự nhận hiểu của thế gian và xuất thế gian. 

»"_ Biết hết các cảnh giới trong mười phương pháp giới. 

„Biết các pháp mà chúng sanh tu tập đề được giải thoát. 

». Biết mọi việc của chúng sanh trong vô số thế giới không bị 
ngăn ngại. 

» Biết về nhiều kiếp quá khứ của chúng sanh. 

» _ Biết cách đoạn dứt mọi tập khí, làm cho các thói quen đều 
đoạn tuyệt. 


THẺ NÀO LÀ MƯỜI TÁM PHÁP BÁT CỘNG? 


Mười tám pháp bất cộng là 18 pháp diệu dụng chỉ riêng có ở nơi 
các Đức Phật, không cùng chung một cộng đông với các bậc 
Thanh Văn Bô Tát, bao gôm: 


» _ Thân không lầm lỗi. 

» _ Miệng không lầm lỗi. 

»„ _ Ý không lầm lỗi. 

- Không có ý tưởng riêng khác. 

- Không lúc nào tâm không an trú ở định. 

» _ Chiếu tri các pháp rồi mới xả bỏ các pháp. 

- Nguyện dục không bao giờ bị suy giảm (hóa độ chúng sanh 
không chán mỏi). 

» _ Tinh tấn không suy giảm. 


110 


».. Niệm không suy giảm (không thoái chuyên). 

. _ Tuệ không suy giảm. 

». Giải thoát không suy giảm (rời xa tất cả mọi chấp trước). 

» Giải thoát tri kiên không suy giảm (với tri kiến rõ ràng không 
ngăn ngại). 

»„ _ Biết đời quá khứ không vướng mắc, không chướng ngại. 

. Biết đời vị lai không vướng mặc, không chướng ngại. 

"Biết đời hiện tại không vướng mắc, không chướng ngại. 

- . Thân nghiệp hành động theo trí tuệ. 

» _ Khâu nghiệp hành động theo trí tuệ. 

» _ Ý nghiệp hành động theo trí tuệ. 


THẺ NÀO LÀ NĂM NHÂN? 
Năm nhãn còn gọi là ngũ nhãn, bao gồm: 


» _ Nhục nhãn (Mắt thường). 
» _ Thiên nhãn (Mắt trời). 

» _ Pháp nhãn (Mắt pháp). 

- _ Huệ nhãn (Mắt trí tuệ). 

» _ Phật nhãn (Mắt Phật). 


THẺ NÀO LÀ ĐÀ RA NI? 


Đà Ra Ni có nghĩa là tông trì, năng trì. Ý nói về những pháp môn 
tu tập có thể duy trì các thiện pháp không để bị thất tán và có 
công năng đoạn diệt các ác pháp không để cho sanh khởi. Cũng 
có thê hiểu, đó là sức mạnh trí tuệ có thể tóm thu và gìn giữ vô 
lượng Phật pháp không để bị lãng quên hoặc vuột mắt. 


111 


Phật A Di Đà 
nơi chốn 
| vãng sanh 
Cực 
Lạc 
Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Quán Thế Âm 
quy y Tam Thánh 


quy y Đức Phật A Di Đà, quy y Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 
quy y Đức Đại Thế Chí Bồ Tát 


PHÁI NÊN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có hữu tình nào nghe được Phát 
Vô Lượng Thọ ở phương Tây và cối nước thanh tịnh của Ngài 
với võ lượng công đức trang nghiêm, thì người. đó phải nên phát 
nguyện sanh về cõi Phát áy. Vì sao vậy? Vì nếu sanh về cõi ây, 
sẽ được vô lượng công đức trang nghiêm như vậy, cùng với các 
bậc Đại sĩ tụ hội một nơi, thọ dụng đây đủ công đức trang 
nghiêm nơi cõi Phát thanh tịnh, vui hưởng pháp đại thừa, không 
còn bị thoái chuyển, võ lượng hạnh nguyện, niệm niệm tăng tiến, 
mau chóng chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đẻ. 


Lý Giải: 

Vì vậy, khi đã nghe được điều này, đã hiểu được điều này, đã tin 
vào lời Phật nói, thì hãy mau sớm tu hành, nắm giữ lấy danh hiệu 
Phật mà thọ trì. Người tu theo pháp Niệm Phật phải chân thành 
phát nguyện, cầu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, để được 
sần gũi với các bậc Đại sĩ, Thượng thiện nhân. 


112 


Thượng thiện nhân, Đại sĩ, là các bậc thiện lành đệ nhất, đạo 
hạnh cao thâm, đó là các vị đại A La Hán, các vị đại Bô Tát 
thuộc hàng đệ tử Nhât Sanh Sở Hệ của chư Phật. 


Pháp môn Niệm Phật là pháp môn đại thừa của Phật. Đại thừa, 
tiếng Phạn là Mahayana, cỗ xe lớn, chuyên chở được nhiều 
người cùng theo. Theo lý nghĩa của bản Kinh A Di Đà, pháp 
môn Niệm Phật là con đường cứu vớt lớn, có thể cứu độ được 
nhiều nĐƯỜI, VỚI bất cứ những aI học hiểu, tin nhận, phát nguyện 
và hành trì đúng như lời Phật dạy. Theo các sách Phật học luận 
giải, đại thừa và tiểu thừa có thể hiểu theo ý nghĩa tự độ và độ 
tha. Tự độ tức là độ cho chính mình, tu tập tìm cầu giải thoát cho 
chính mình. Độ tha tức là độ cho người, tùy duyên đến với người 
và khuyến khích giúp đỡ người trên con đường tu học Phật pháp. 
Các vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, là những bậc đạo hạnh cao 
thâm, luôn nỗ lực hành trì theo pháp đại thừa của Phật, giúp mình 
và giúp người trên bước đường tâm linh tìm cầu giải thoát. 


A La Hán Bồ Tát 


các bậc Đại sĩ, Thượng thiện nhân 
hàng đệ tử Nhất Sanh Sở Hệ của chư Phật 


Trung thừa là hàng Bích Chi Phật, tự tu tự độ, gồm có Độc Giác 
và Duyên Giác. Các vị Độc Giác ra đời không gặp Phật, tự ngộ 
được pháp Vô Thường của vạn vật thế gian mà tu chứng đạo 
quả. Các bậc Duyên Giác thì tu theo pháp Thập Nhị Nhân Duyên 
của Phật mà được giải thoát. 


113 


THẺ NÀO LÀ VÔ THƯỜNG? 


Mọi sự vật luôn biến động, đổi thay, không có gì thường còn 
mãi, nên nói là Vô Thường. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức 
Phật thuyết giảng về 8 điều giác ngộ của các vị Bồ Tát, của các 
bậc Đại Sĩ, mà điều giác ngộ đầu tiên và tâm yếu nhất là trực 
nghiệm về sự vô thường của cuộc đời này, sự mong manh của 
đất nước xứ sở. Mọi sự việc, mọi sự vật trên cõi thế gian ta bà 
nầy luôn biến động đổi thay trong từng mỗi sát na dị diệt ( “7h 
gian vô thường, quốc độ nguy thúy, sanh diệt biến dị, hư ngụy 
vô chủ ”). 


THẺ NÀO LÀ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN? 


Thập Nhị Nhân Duyên là vòng quay tiến trình của Sanh Tử. Tất 
cả là 12 yếu tố lệ thuộc vào nhau, tác động với nhau. Có nghĩa 
là sự phát sinh của trạng thái nầy tùy thuộc vào sự sanh khởi của 
trạng thái trước đó. 


».. Nguyên nhân làm chuyên động sự Sanh Tử của con người là 
Vô Minh, tức là sự ngu mê vì bị vọng tưởng che lấp, không 
nhận biết chân lý của khổ, nguồn gốc của khổ, cứu cánh sau 
khi diệt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khô. 

»_ Tùy thuộc nơi Vô Minh mà yếu tô Hành phát khởi (tức là tất 
cả những hành động có tác ý, đã muốn làm như vậy trong 
kiếp quá khứ, gây tạo ra những Nghiệp Báo tốt hoặc xấu). 
Nghiệp là yếu tố dẫn đưa chúng ta đi tái sanh. 

»_. Tùy thuộc nơi Hành mà phát khởi yếu tô kế tiếp là Thức, tức 
là sự tái sanh nối liền giữa kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. 

»_ Tùy thuộc nơi Thức mà phát khởi yêu tố kế tiếp là Danh Sắc. 
Danh bao gồm 3 uấn là suy tưởng, tâm tư và cảm xúc. Sắc là 
bào thai và giống tính, tức là tổng thê các nhóm hòa hợp tạm 
bợ làm thành thân xác con người, nam hoặc nữ. 


114 


»" _ Kế tiếp là sự phát triển của Lục Căn (6 giác quan là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, não). Tùy thuộc nơi sự tác động giữa Lục 
Căn (6 giác quan) với Lục Trần (6 đối tượng của giác quan 
là hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, chạm xúc, ý 
niệm) và Lục Thức (sự nhận biết phân biệt của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, não) mà yếu tố Xúc sanh khởi (tức là sự giao hợp 
chạm biết giữa 3 yêu tố Căn Trần Thức). 

»_ Tùy thuộc nơi Xúc mà sanh khởi yếu tố Thọ (cảm giác nhận 
thọ, hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu, hoặc trung tính không khó 
chịu cũng không dễ chịu). 

» _ Tùy thuộc nơi Thọ, yếu tô Ái phát sanh (tức là lòng yêu thích 
và tham muốn, có tất cả 108 loại ái dục). 

» _ Tùy thuộc nơi Ái, yếu tố Thủ sanh khởi (sự bám lấy, chấp 
giữ những gì về Tôi, của Tôi). 

» _ Từ đó, yêu tố Hữu phát sanh (sự trở thành của những hành 
động có tác ý, tạo ra Nghiệp trong hiện tại, làm bước chuyền 
tiếp của Nghiệp Báo cho cảnh giới ở vị lai). 

» _ Tùy thuộc vào yêu tố Hữu mà phát khởi yếu tố Sanh (cơ thể 
tâm vật lý). 

» _ Tùy thuộc nơi yếu tổ Sanh mà phát khởi yếu tố Lão Tử (già 
và chết). 


Đó là tiến trình quay vòng liên tục của 12 nhân duyên không bao 
giờ chấm dứt. Muốn cắt đứt sự Sanh Tử của Thập Nhị Nhân 
Duyên thì phải từ nơi Vô Minh mà trừ diệt. Pháp môn thù thắng 
và diệu dụng nhất để thoát khỏi vòng Sanh Tử, vượt phá Vô 
Minh, là pháp môn Niệm Phật Tam Muội. Trong thời mạt pháp 
10.000 năm, chúng ta chỉ có thể nhờ vào pháp môn Niệm Phật 
mới có đủ công năng để dứt trừ gốc rễ của Vô Minh. Vì vậy, 
danh hiệu A Di Đà Phật là phương tiện rốt ráo, mầu nhiệm vô 
biên chăng thê nghĩ bàn, đề phá trừ Vô Minh và vượt thoát vòng 
Sanh Tử luân hồi. 


115 


BI Kinh A 
Phật Tam Nam Mô ADi Đà Phật vàn: 
Di Đà 
KH. ca. 
KG TiaNNE phá trừ gốc rễ Vô Minh 
| 
Y tái sanh 
Vô Mĩnh > Hành > Thức 
Lão Tử / Nghiệp › Danh Sắc 
\ quá khứ ; 
\Á 
Sai Lục căn 
À 
Hữu > Nghiệp ) ilai Xúc 
\ hiệntại ; 3 vilai 
- \ : 
Thủ 4] Ái - Co Thọ 
chấp giữ 108 ái dục cảm giác 


12 yếu tố nhân duyên 
tiến trình quay vòng của sanh tử luân hồi trong 6 cõi 
và pháp môn Niệm Phật phá trừ gốc rễ Vô Minh 


116 


KINH: Xá Lợi Tử, các loài hữu tình được sanh về cõi Phật ấy 
đêu đã thành tựu vô lượng vô biên công đức, chứ chẳng phải có 
chút ít căn lành mà được sanh về cõi Phật thanh tịnh ở thế giới 
Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ. 


Lý GIải: 

Chăng thể vì chút ít phước lành đã tích tập từ nhiều kiếp trước 
và một chút ít công đức đã tu tạo trong kiếp nầy, mà có thể được 
sanh về cõi nước Cực Lạc. Theo tinh thần của bản Kinh A Di 
Đà, muốn được sanh về Cực Lạc thì phải nghiêm cần tu trì Lục 
Niệm, nuôi dưỡng tín tâm và thiết tha nguyện về. 


. _ Lục Niệm là 6 pháp tưởng niệm của người tu trì theo pháp 
môn Niệm Phật. Một là tính tấn trì niệm danh hiệu A DI Đà 
để chuyên nhất tâm tưởng và nuôi dưỡng chánh niệm. Hai là 
luôn tưởng nhớ đến chánh pháp của Phật. Ba là luôn tưởng 
niệm đến các hàng Thánh chúng, chư đại Bồ Tát. Bốn là giữ 
gìn giới thể nghiêm mật. Năm là thực hành các hạnh bố thí 
và nhẫn nhục. Sáu là thường luôn tưởng niệm đến các điều 
lành và các cõi lành. 


Cùng với việc tinh tấn tu trì Lục Niệm, người niệm Phật phải 
thiết tha và thành tâm phát nguyện đề được sanh về cõi Tịnh Độ. 
Đồng thời, người tu trì theo pháp môn Niệm Phật phải phát khởi 
niềm tin thật đũng mãnh, học hiểu lời Phật dạy, phát tâm Bồ Đề 
Vô Thượng, tu tập theo hạnh của Phật và chư đại Bồ Tát, như 
vậy mới tương ứng với bản nguyện bi trí của Phật A Di Đà. 


117 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Từ, HẾM CÓ người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, với lòng tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu 
vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô 
Lượng Thọ và thế giới Cực Lạc công đức trang nghiêm. Nghe 
rôi tư duy, hoặc một ngày đêm, hoặc hai ngày đêm, hoặc ba ngày 
đêm, hoặc bốn ngày đêm, hoặc năm ngày đêm, hoặc sáu ngày 
đêm, hoặc bảy ngày đêm, hệ niệm bất loạn. Thì người con trai 
lành đó, hoặc người con gải lành đó, lúc lâm chung, được Phát 
Vô Lượng Thọ cùng với vô lượng Thanh Văn Bồ Tát đệ tử vậy 
quanh trước sau, đến trước mặt người đó, từ bi gia hộ, khiến tâm 
thức người đó không bị tán loạn, xả bỏ xác thân, theo Đức Phát 
và Thánh chúng, sanh vỀ cối Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
của Phật Vô Lượng Thọ. 


Lý Giải: 

Thiện nam tử, thiện nữ nhân, là những người con trai lành, những 
người con gái lành, hiền đức và nhân hậu. Nếu có ai, trong số 
những thiện nam tử và những thiện nữ nhân đó, một khi được 
nghe nói đến Phật A Di Đà, nghe rồi tư duy. Tư duy ở đây có 
nghĩa là học hiểu, suy niệm, trạch pháp, lý giải những lời Phật 
dạy trong bản Kinh A Di Đà, để từ đấy phát khởi niềm tin về 
pháp môn Niệm Phật. Nghe rồi tư duy, đây cũng là lý nghĩa của 
TRI trong Tứ Tư Lương (Tri Tín Nguyện Hạnh), 4 hành trang 
của người niệm Phật trên bước đường tu tập trong thời mạt pháp. 
Theo tỉnh thần của bản Kinh A Di Đà, 2 chữ Tư Duy ở đây cũng 
có nghĩa là chánh tư duy (sự nghĩ suy chân chánh) trong Bát 
Chánh Đạo (8 con đường tu hành chân chánh). 


Khi người niệm Phật có lòng tin thanh tịnh (tức là tịnh tín), tin 
một cách thiệt tha, chân thành, nghiêm cân, vì mình, vì người, vì 
tât cả chúng sanh mọi loài, chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, từ l1 


118 


ngày đêm cho đến 7 ngày đêm, buộc ý niệm vào câu Phật hiệu 
A Di Đà không buông lơi, một lòng chuyên nhất chẳng xen tạp, 
chăng mong cầu, chẳng để cho tâm bị loạn náo, thì người đó lúc 
lâm chung, được Phật A Di Đà cùng với vô lượng Thanh Văn 
Bồ Tát đệ tử vây quanh, cùng nhau đến trước mặt người đó, từ 
bi gia hộ, khiến tâm thức người đó không bị điên đảo, điềm nhiên 
xả bỏ xác thân, theo sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà và hàng Thánh 
chúng, sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà. 

Đời bây giờ là thời kỳ mạt pháp, nhiều phiền não nhiễm ô và 
dịch bệnh, đầy dẫy những đấu tranh hiểm ác, bạo lực, chiếm 
đoạt, tham vọng, ích kỷ, ngu mê, hận thù, ganh ghét... và kiếp 
đời như thế sẽ phải kéo đài cho đến 10.000 năm. Nếu chúng ta 
hôm nay không nhờ vào pháp Niệm Phật, không nương dựa vào 
tha lực của các Đức Phật, thì chăng còn cách nào khác để có thể 
tự cứu mình và giúp người, chẳng thê nào vượt thoát khỏi vòng 
khổ đau luân hồi triền miên. 


Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật, thì pháp môn Chấp Trì 
Danh Hiệu Phật là thù thắng hơn hết, là vua của tất cả các pháp. 
Chúng sanh trong cõi ta bà mạt pháp chỉ có thể nương nhờ vào 
môn tu nầy mà được độ thoát. 


THẺ NÀO LÀ CHÁP TRÌ DANH HIỆU PHẬT? 


Chấp trì danh hiệu Phật là luôn nhớ tưởng và xưng niệm danh 
hiệu Phật một cách nghiêm mật và cần thiết, với tất cả sự thành 
kính và từ ái, không xen tạp, không hoài nghi, không giải đãi, 
không lo ngại, không mong cầu. 


Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và 
hợp ứng của người thọ trì. Ở đây, lây diệu dụng trên 2 phương 
cách: Kim Cang Trì và Mặc Niệm, vì dễ dàng thu nhiếp tâm và 
thích hợp cho mọi giới trong mọi hoàn cảnh. 


119 


Trì niệm theo pháp Kim Cang Trì là niệm thầm, chỉ khẽ động 
môi, không phát ra tiếng. Trì niệm theo pháp Mặc Niệm là niệm 
trong tâm, không động môi, không phát ra tiếng bên ngoài. Tu 
tập theo 2 phương cách này thì có thể niệm được nhiều, niệm 
liên tục và niệm chắc. Niệm trong khi đang làm VIỆC, lúc nghỉ 
ngơi, khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hoặc đang nằm. 


Điều quan trọng của pháp Kim Cang Trì và Mặc Niệm là phải 
lắng nghe tiếng niệm cho rõ ràng, dùng tâm lắng xuống đề nghe 
tiếng niệm trong tâm, nghe cho phân minh từng chữ một. Khi trì 
niệm, phải chú tâm vào từng mỗi tiếng niệm trong tâm. 


Tùy ở sự hợp ứng và duyên lành tín tâm của người tu trì theo 
pháp môn Niệm Phật, hoặc niệm 4 chữ, hoặc niệm 6 chữ. Người 
niệm Phật có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A 
MI Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc A MI Đà Phật. Hoặc niệm 
4 chữ Amitabha (danh hiệu Phật A Di Đà theo tiếng Phạn, có 
nghĩa là Vô Lượng Quang), hoặc niệm 4 chữ Amitayus (danh 
hiệu Phật A DI Đà theo tiếng Phạn, có nghĩa là Vô Lượng Thọ), 
hoặc niệm Amituofo theo cách phát âm của người Trung Quốc, 
hoặc niệm Namu Amida Butsu theo cách của người Nhật. Đức 
Phật A Di Đà, cùng với tất cả các chư Phật ở khắp mười phương 
và các hàng Bồ Tát Thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc đều 
có Thiên nhĩ thông, có thể nghe xa ngàn vạn dặm và có thể hiểu 
được tiếng nói của mọi loài. Yếu chỉ trì niệm danh hiệu Phật A 
Di Đà là ở lòng tín tâm chân thành và lòng thiết tha phát nguyện 
vãng sanh của người trì niệm danh hiệu Phật. 


Ở đây, nương theo cái duyên tịnh tín của riêng người viết, xin 
được hướng tâm trì niệm theo phương cách 4 chữ A Di Đà Phật. 
Người niệm Phật niệm từng chữ thì phải chắc từng chữ. Niệm 
chữ A, tâm nghe rõ ràng chữ A. Niệm chữ DI, tâm nghe rõ ràng 
chữ DI. Niệm chữ Đà, tâm nghe rõ ràng chữ Đà. Niệm chữ Phật, 


120 


tâm nghe rõ ràng chữ Phật, và cứ như vậy mà nghiêm mật trì giữ 
4 chữ A Di Đà Phật trong tâm trí. Từng mỗi chữ, mỗi câu, phải 
dùng tâm đề lắng nghe tiếng niệm trong tâm (tức là “Phản Văn 
Văn Tự Tánh” theo tỉnh thần lý nghĩa của Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm). Người niệm Phật phải dựa theo phương cách chú tâm 
và lắng nghe như thế, để phát khởi chánh niệm và chuyên nhất 
tâm tưởng. Có gắng trì giữ liên tục 24 giờ 7 ngày không buông 
lơi, không giải đãi, không hoàải nghi. Chí thành hệ niệm như vậy 
thì mới có thể đúc thành một khối KIM CANG vững và chắc. 


Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi chợt nhớ đến niệm Phật thì 
niệm ngay. Đừng quá bám níu vào ngoại cảnh mà khắc hứa, chờ 
hẹn. Ngay cả những khi ăn, uống, tắm, gội, đánh răng, súc 
miệng, rửa mặt, lau mặt, rửa tay, rửa chân, tiêu tiện, đại tiện... 
Người niệm Phật phải luôn cố gắng duy trì tiếng niệm A Di Đà 
trong tâm tưởng để việc hành trì không bị gián đoạn. 


Mỗi khi vọng tưởng khởi dậy, chớ bực bội chính mình, mà chỉ 
cần nhẹ nhàng đưa tâm trí trở về với câu Phật hiệu. Đừng quá 
bám níu vào vọng tưởng, đừng chạy đuôi theo những nghĩ suy, 
cũng đừng trách cứ thất vọng bản thân. Hãy cứ một lòng thành 
kính mà niệm Phật, thì mọi vọng niệm sẽ tự nó tự diệt. Hãy 
nghiêm kính chân thật mà hành trì như thế, trong mọi thời lúc, ở 
mọi nơi chốn, trong bất cứ oai nghi nào. Những khi kinh hành, 
lạy Phật, tọa thiền, ngọa thiền, sám hối, làm việc, thư giãn, ngủ 
nghỉ... Hãy cô găng luôn giữ chánh niệm bằng cách nghiêm mật 
trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm trí. Ở những nơi không 
được thuận duyên, hoàn cảnh trái nghịch bức xúc, người niệm 
Phật vẫn cần thiết Mặc Niệm hành trì trong thầm lặng. 


Trên bước đầu hành trì tu tập, tâm chúng ta còn rất nhiều loạn 
náo, từng mỗi phút giây đầy dẫy những điên đảo nghĩ tưởng. Vì 
vậy, những khi tâm trí loạn động, người niệm Phật nên dùng 


121 


cách Kim Cang Trì (niệm thầm, chỉ khẽ động môi) để đối trị 
vọng tưởng và trì giữ định lực. Khi tâm đã tương đối chuyên 
nhất, loạn tưởng đã lặng dừng, thì tiễn tu theo pháp Mặc Niệm 
(niệm trong tâm, không phát ra tiếng) để hòa nhập tâm thê của 
tự tánh tự niệm vào ánh sáng dòng tâm A Di Đà. Những khi tâm 
trí hơi chút ngơ nghễnh, ngật ngà, hoặc buồn ngủ, thì nên áp 
dụng pháp Kim Cang Trì. Mặc Niệm và Kim Cang Trì là những 
phương tiện rốt ráo để đạt đến nhất tâm. Trong 48 pháp Niệm 
Phật, Mặc Niệm là pháp vô tướng Duy Tâm Thức. 


Trên bước đầu sơ cơ, người niệm Phật có thê chấp trì danh hiệu 
A Di Đà theo phương thức Tam Niệm Ký Số (ghi nhớ 3 câu 
niệm), có nghĩa là trì giữ 3 câu Phật hiệu dựa trên 3 con số. Niệm 
câu 1, biết là câu 1. Niệm câu 2, biết là câu 2. Niệm câu 3, biết 
là câu 3. Và cứ như thế mà có gắng buộc chặt ý niệm trên 3 câu 
Phật hiệu A Di Đà không buông lơi. Đây cũng là tương ưng với 
tinh thần lý nghĩa Tam Bảo trong bản Kinh A Di Đà, niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng. 


Người niệm Phật phải nghiêm cần trì niệm danh hiệu A DI Đà 
với tất cả lòng thiết tha và nghiêm kính. Mỗi từng chữ niệm, mỗi 
từng câu niệm, phải trải lòng Từ BI Hỷ Xả của mình theo với 
tiếng niệm, để ánh sáng Phật hiệu trong tâm mình luôn chiếu soi 
và lan tỏa ra ngoài một cách Ba La Mật, tìm đến xoa dịu những 
khổ đau của tất cả chúng sanh muôn loài, đó là niệm A Di Đà 
Phật có Phật A Di Đà trong tâm. Niệm Phật đến một trình độ nào 
đó mà mọi người chung quanh có thể cảm nhận được sự bình an 
trong ánh mắt Từ Bi của chính mình. 


Lời khai thị của Ngài Cư sĩ Lý Bỉnh Nam (1889-1986): “DĐ hết 
sức bận rộn, ban ngày có thể không ăn, ban đêm có thể không 
ngủ, nhưng không thê không tu tập theo thời khóa, khi tu tập thì 


122 


phải buông xả vạn duyên, nhất tâm hệ niệm (trong tâm chỉ có 
câu 4 Di Đà Phát). ” 


Nếu ai đã có lòng tin, đã quyết tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà 
Phật đề cầu vãng sanh Cực Lạc, thì hãy tinh tấn kiên trì bám giữ 
pháp môn nầy cho đến trọn đời. Trong Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ, Phật nói: “C?í tâm xưng niệm danh hiệu Phát 4 Di Đà, mỗi 
môi niệm tiêu trừ được trọng tội trong SŨ ức kiếp sanh tư. `” Bởi 
vậy, pháp môn Niệm Phật A Di Đà là pháp tối hậu ở vào thời kỳ 
mạt pháp, có công năng mẫu nhiệm và diệu dụng vô biên bất khả 
tư nghì. Với sự nghiêm cần chí thành của người niệm Phật, cùng 
với sự chuyên nhất trì giữ tâm ý trên câu Phật hiệu, mỗi một 
niệm A Di Đà có thể tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp 
sanh tử. Đây thật sự là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh nơi 
cõi thế gian ta bà. 


niệm rõ ràng và lắng nghe cho phân minh từng chữ một 


Từ Bi Hỷ Xả 
A Di Đà PHẬT 
Giới Niệm Định Huệ 


4 mắt xích kim cang của dòng tâm nhất niệm A Di Đà Phật 
Từ Bi Hỷ Xả & Giới Niệm Định Huệ 


123 


Theo các sách Phật học luận giải, những lợi ích thù thắng của 
việc trì nệm danh hiệu A DI Đà: 


» _ Được tất cả chư Thiên, chư vị Bồ Tát, chư Phật hộ trì. 

» _ Được Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. 

. Không thể bị hại bởi ác quỷ, đao binh, ngục tù, hoạnh tử. 

“ _ Tiêu trừ các tội chướng, tăng trưởng các phước nghiệp. 

» . Chiêm bao thấy nhiều điều tốt lành. 

- _ Tâm thường hoan hỷ, an lạc. 

» _ Thường được mọi người kính lễ. 

- Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, được Tây Phương Tam 
Thánh tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật nói: “Pháp môn Niệm 
Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sanh, bằng 
cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần 
là sắc thanh hương vị xúc pháp, với huyền cảnh, với trí lực, với 
kiến chấp, với mong câu, với thức phân biệt... mà chỉ đem tâm 
thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không 
bao lâu, người niệm Phát tự nhiên đi vào chỗ văng lặng, sáng 
suốt, an lạc, cảm ứng với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. ” 


Đừng xen tạp pháp Niệm Phật với các môn tu khác. Hãy chỉ 
thuần tu một pháp này (nhất hạnh), và nghiêm mật chấp trì chỉ 
một danh hiệu Phật (nhất danh) 24 giờ 7 ngày không chán mỏi, 
không buông lơi (nhất tâm), ngày đêm hướng về Phật A Di Đà 
(nhất hướng). Tinh tấn chấp trì như vậy thì mới có thê đạt được 
cảnh giới Hệ Niệm Bất Loạn ngay trong kiếp nầy (nhất niệm). 
Hòa thượng Hải Hiền (1900-2013) dạy: “Trên đời không có việc 
gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. ” 


Những khi kinh hành, sẽ là kinh hành niệm Phật. Những khi ngồi 
thiền, sẽ là tọa thiền niệm Phật. Những khi nằm ngủ, sẽ là ngọa 


124 


thiền niệm Phật. Những khi lạy Phật, sẽ là lạy Phật nệm Phật. 
Những khi sám hối, sẽ là sám hối niệm Phật. Những khi làm 
việc, sẽ là làm việc niệm Phật. Những khi nghỉ ngơi, sẽ là nghỉ 
ngơi niệm Phật. Những khi thở vào, sẽ là thở vào danh hiệu Phật. 
Những khi thở ra, sẽ là thở ra danh hiệu Phật. Nghiêm mật và 
cần thiết trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật như thế, gọi là thọ trì 
danh hiệu Phật, đó chính là Niệm Phật Ba La Mật. 


Như thế, người tu theo pháp Niệm Phật phải tránh đừng xen tạp 
pháp Trì Danh Niệm Phật với các môn tu khác. Cũng đừng xen 
tạp với các danh hiệu của những vị Phật khác, vì chữ A trong 
danh hiệu A Di Đà Phật là Tổng Trì Đà Ra Ni, gồm thâu tất cả 
trăm ngàn ức vô số chư Phật ở khắp mười phương thế giới, qua 
cả 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài đại Bồ Tát Phố Hiền đã 
xưng tán danh hiệu Phật trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật: 
“Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A 
Di Đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện 
pháp thân của ba đời mười phương chư Phật. ” 


Niệm theo hạn kỳ 7 ngày như Phật Thích Ca đã khuyên dẫn trong 
Kinh A Di Đà. Khởi tính từ ngày 1 cho đến ngày 7, và 7 ngày 
được dùng làm một định kỳ để dựa theo đó mà tu trì. Nếu sau 7 
ngày vẫn chưa được nhất tâm, thì lại tiếp một hạn kỳ nữa cũng 
7 ngày. Sẽ có nhiều lần của 7 ngày, chớ để bị gián đoạn giữa các 
hạn kỳ. Mỗi hạn kỳ sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 1 cho đến ngày 7, 
rồi lại một hạn kỳ kế tiếp cũng 7 ngày như thế. 


Với bậc thượng căn thì chỉ cần 7 ngày hoặc 7 tháng là có thể đạt 
được cảnh giới Bắt Loạn. Hạ căn như chúng ta thì cần rất nhiều 
hạn kỳ của 7 ngày 7 tháng 7 năm 2l năm hoặc 49 năm. Khi đạt 
được Nhất Tâm thì tự tánh tự niệm, bắt niệm tự niệm, tất cả niệm 
đều là một niệm, tất cả ngày đều là hạn kỳ 7 ngày, đó là cõi Tịnh 
Độ an lạc và mầu nhiệm vô biên trong tâm của người niệm Phật. 


125 


Giới 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng 


Từ 


Kim Cang Trì & Mặc Niệm 
niệm chậm rãi và rõ ràng từng chữ một 


Huệ _ Phản Văn Văn Tự Tánh , ĐỊHh _ 
Chánh kiến ® Tam Niêm Ký Số Chánh tỉnh tấn 
Chánh tư duy 2à / Chánh niệm 


Chánh định 


yếu chỉ chấp trì danh hiệu Phật 
niệm A Di Đà Phật phải có Phật A Di Đà trong tâm 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phổ Hiền ở 
trước Đức Như Lai đã xưng tán ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà 
Phật: “Danh hiệu Phát chính là cối Cực Lạc vì tự thân trang 
nghiêm và tự tâm trang nghiêm. ” 


126 


Mỗi một niệm mình niệm, thành kính và nhất tâm, là 84.000 ánh 
hào quang tỏa ra ở nụ sen hóa sanh nơi ao thất bảo. Mỗi một 
niệm mình niệm, chí thành và nhất tâm, là cả một tầng trời Tịnh 
Độ diệu mâu chăng thê nghĩ bàn trong tâm của nguời niệm Phật. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật dạy: “Muốn niệm Phật 
đúng pháp và tự biết mình chắc chăn vãng sanh, thì người niệm 
Phật phải phát khởi 10 thứ tâm thù thăng sau đây: 


1. Tín Tâm: Người niệm Phát phải tin vào lý nhân quả, tin rằng 
kiếp sống thể gian là vô thường, 6 nẻo luân hồi là nguy hiểm 
chướng nạn, tin răng Phật pháp là đạo giải thoát, Tam Bảo là 
chỗ nương vê, tin rằng các pháp đều do tâm thể của mình tạo 
ra, cõi Cực Lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chúng sanh 
tạo ra cùng tơng ứng với bổn nguyện vĩ đại của Phật, Bồ Tái, 
Thánh chúng, tin rằng bất cứ chúng sanh nào cũng đều có năng 
lực lãnh thọ giáo pháp Như Lai, tin rằng bản nguyện của Phật 
A Di Đà là chân thật, rốt ráo, tối thắng, tin rằng pháp Niệm Phật 
Vãng Sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người vì rời môn 
tụ nây thì mọi người mọi loài không thể giải thoát. 


2. Thâm Trọng Tâm: Người niệm Phật phải đem tám lòng sâu 
xa và cán trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ đên 
công lao của cha mẹ, của thiện tri thức và của hết thảy chúng 
sanh. 


3. Hỏi Hướng Phát Nguyện Tâm: Người niệm Phật, không riêng 
gì bản thân mình mà câu pháp giải thoát. Trái lại, phải vì tất cả 
chúng sanh mà cầu vãng sanh Cực Lạc, chóng thành Phát quá 
để cứu độ muôn loài. 

4. Xả Ly Tâm: Trong khi xưng niệm danh hiệu 4 Di Đà Phật, 
người niệm Phát phải phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Lìa 
bỏ, nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà 


127 


niệm Phật, không năm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà 
niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà 
niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên 
mà niệm Phát. Người niệm Phát chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu 
Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân 
mình. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết Ta 
đang niệm Phật. 


5. An Ôn Tâm: Trong khi xưng niệm danh hiệu 4 Di Đà Phật, 
người niệm Phật phải phát khởi cái tâm chí bất động, kiên có, 
không thoái chuyển. Luôn tìm cách giúp đỡ người khác tu hành 
nhân nhục, xa rời pháp điên đảo, vượt thoát những dục lạc lầm 
mê. 

6. Hộ Giới Tâm: Người niệm Phát phải luôn an trụ nơi giới luật 
và hằng phát tâm hộ trì giới luật. 


7. Đà Ra NI Tâm: Người niệm Phát phải phát khởi tâm chí nắm 
giữ tất cả các thiện pháp, che lấp tất cả các ác pháp, quán sát 
khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân, 
hoan hỷ an trụ nơi lực tiếp dẫn của chư Phật và Thánh chúng, 
tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong 
ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. 


§. Ba La Mật Tâm: Người niệm Phật sẵn sàng xả bỏ tắt cả sở 
hữu trong thân cũng như ngoài thân không lẫn tiếc, chẳng thoái 
chuyển tín tâm vì những chướng duyên, chỉ chuyên nhất nhớ 
tưởng một danh hiệu Phát. 


9. Bình Đăng Tâm: Người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện 
tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại, mở rộng 
tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực 
nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tái. 


128 
10. Phố Hiền Tâm: Trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà 
Phát, người niệm Phát phải phát khởi cái tâm thái rộng lớn, 
quảng đại, luôn mong câu độ thoát hết thảy chúng sanh. 


Niệm Phật với 10 thứ tâm thù thắng như vậy, mới được gọi là 
chân chánh niệm Phát. ” 


Đà Ra Ni Ba La Mật Bình Đẳng Phổ Hiền 
Tâm Tâm Tâm Tâm 


Niệm Phật Tam Muội 


Hộ Giới Tâm `» 


cõi 


Tịnh 


Độ 


An Ổn Tâm ¡ 
JẠ TẢ Hệ Niệm Bất Loạn 


Xả Ly Tâm | |Hồi Hướng Phát, | Thâm Trọng | | Tín Tâm 
Nguyện Tâm Tâm 


niệm Phật Ba La Mật 
người niệm Phật phải phát khởi 10 thứ tâm Bồ Đề Vô Thượng 


THẺ NÀO LÀ TỌA THIÊN NIỆM PHẬT? 


Tọa thiền niệm Phật (còn gọi là tọa nệm) là ngồi xếp bằng và trì 
niệm danh hiệu A Di Đà. Ngồi theo tư thế kiết già là tốt nhất 
(kim cang tọa). Ngồi trên gối dầy, hai chân xếp tréo, bàn chân 
trái để lên đùi chân phải, bàn chân phải để lên đùi chân trái. Hai 
bàn tay lật ngửa xếp lên nhau và đặt nhẹ trên hai bàn chân. Bàn 
tay phải đặt lên bàn tay trái, đầu hai ngón tay cái chạm nhẹ vào 
nhau (tam muội ấn). Mắt nhắm hờ. Thở vào và thở ra bằng mũi. 


129 


Điều quan trọng là giữ lưng, vai, cô và đầu cho ngay thăng. Thân 
tâm buông thả trong tư thê thoải mái và vững chải. 


Nếu cách ngồi kiết già quá khó khăn trên bước đầu tu tập, có thê 
ngôi theo tư thê bán già, một chân nây xêp tréo lên đùi chân kia: 


». Hoặc chân phải để lên đùi chân trái (Hàng ma tọa). 
“ . Hoặc chân trái đê lên đùi chân phải (Kiết tường tọa). 


Tư thế hàng ma là cách ngồi của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Tư thế kiết tường là cách ngồi của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. 


Nếu không thê ngồi bán già được, có thể ngồi theo kiều Miến 
Điện (theo cách ngồi của phái thiền Mahasi). Hai chân xếp lại 
nhưng không cần phải tréo lên nhau, chân phải để phía trước 
chân trái. Cũng có thể ngồi trên ghế, theo lối Ai Cập, 2 bàn chân 
chạm đất, 2 bàn tay úp xuống đề nhẹ trên đùi (hoặc 10 ngón tay 
đan vào nhau, hoặc choàng lên nhau, đề phía trước bụng), chủ 
yếu là giữ lưng vai cổ và đầu cho ngay thắng, thân tâm buông 
thả trong tư thế yên bình và vững chải. 


Niệm theo cách Mặc Niệm (niệm trong tâm). Niệm chậm rãi và 
rõ ràng từng chữ một. Mỗi một câu niệm, người niệm Phật phải 
dồn hết tâm trí để lắng nghe từng mỗi tiếng niệm trong tâm. 
Người niệm Phật phải dựa vào phương pháp chú tâm như thế để 
nuôi giữ chánh niệm và chuyên nhất tâm tưởng. 


Cứ như vậy mà trì giữ danh hiệu A Di Đà Phật trong tâm trí. 
Dùng tâm lắng xuống đề nghe tiếng niệm cho rõ ràng, nghe cho 
phân minh từng chữ một, tập trung tất cả tâm trí vào tiếng niệm 
và thành kính trên câu Phật hiệu. Mỗi niệm, mỗi chữ, người niệm 
Phật phải trải lòng Từ BI Hỷ Xả của mình vào đó, chân thật từ ở 
chính tự tâm, nhẹ nhàng lan tỏa đến tất cả những chúng sanh 
đang đau khổ trong 6 nẻo luân hồi. 


130 


chúng sanh 
ta bà 
"h. A 
Phản 
àÁ 
ă Di 
Văn Từ 
Văn Gì 
Ỷ Hỷ 
Tánh 
3S v2 Y-... 
PHẬT 


trì niệm danh hiệu A Di Đà 
người niệm Phật phải trải lòng Từ Bi Hỷ Xả của mình 
vào từng mỗi câu niệm A Di Đà 


Đề giúp chuyên nhất tâm tưởng trên bước đầu sơ cơ, người niệm 
Phật có thê trì nệm A Di Đà theo pháp Tam Niệm Ký Số, có 
nghĩa là buộc 3 niệm trên 3 con số. Niệm câu 1, biết là câu 1. 
Niệm câu 2, biết là câu 2. Niệm câu 3, biết là câu 3. Và cứ như 
thế mà trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà trên 3 con số. Đấy cũng là 
tương ứng với lý nghĩa Tam Bảo trong bản Kinh A Di Đà, niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tĩnh tấn tu trì theo pháp Mặc Niệm 
Ký Số như thế, lâu dần sẽ có sự định tâm. Khi đã định tâm thì 
niệm Phật tức là Thiền. Phật dạy: ““Nếu ai chỉ niệm A Di Đà Phật 
thì gọi là vô thượng thâm điệu thiên. ” 


Trước khi xả thiên, người niệm Phật hôi hướng công đức về Cực 
Lạc và Tam Bảo ở các cõi, cho cha mẹ 7 đời của mình và của 


131 


người, cho anh em chúng sanh trong 7 kiếp, cho muôn loài vạn 
thê khắp mười phương các cõi nước, tất cả đều sẽ được vãng 
sanh về Niết Bàn Tịnh Độ của Phật A Di Đà: “Nguyện đem CÔng 
đức nây, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên báo bốn trọng ân, 
dưới cứu ba đường khổ, nếu có kẻ thấy nghe, tất phát Bồ Đề 
Tâm, đến khi mạng nầy hết, đông sanh Cực Lạc Quốc ”. 


THẺ NÀO LÀ KINH HÀNH NIỆM PHẬT? 


Kinh hành là đi từng bước thong dong và thư thả trong chánh 
niệm, vừa đi vừa niệm Phật. Niệm theo lối Kim Cang Trì (niệm 
thầm, chỉ khẽ động môi, không phát ra tiếng), hoặc Mặc Niệm 
(niệm trong tâm, không động môi, không phát ra tiếng bên 
ngoài). 


Khi kinh hành niệm Phật, tập trung tất cả tâm trí vào danh hiệu 
Phật và dùng tâm để lắng nghe tiếng niệm A Di Đà trong tâm. 
Mắt nhìn xuống phía trước khoảng chừng 2 thước. Niệm chậm 
rãi và rõ ràng từng chữ một. Khi trì niệm, chú tâm vào từng mỗi 
tiếng niệm trên câu Phật hiệu, để chuyên nhất tâm tưởng và nuôi 
giữ chánh niệm. Niệm từng chữ và phải chắc từng chữ. Niệm 
chữ A, tâm nghe rõ ràng chữ A. Niệm chữ DI, tâm nghe rõ ràng 
chữ DI. Niệm chữ Đà, tâm nghe rõ ràng chữ Đà. Niệm chữ Phật, 
tâm nghe rõ ràng chữ Phật. Và cứ như vậy mà nghiêm mật trì 
giữ 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm trí. Đừng nghĩ suy về nơi mình 
sẽ đến. Thực tập sống trong giờ phút hiện tại. Tâm ý phải luôn 
đặt trên câu Phật hiệu A Di Đà và lắng nghe từng mỗi tiếng niệm 
một cách phân minh rõ ràng và sáng biết. 


Pháp kinh hành được áp dụng khi đi trên con đường dài, đi dạo 
chơi trong rừng, trong vườn, trong công viên, đi dạo quanh chùa, 
đi nhiễu quanh tượng Phật, đi vòng quanh chánh điện, đi lên 
xuống cầu thang, đi đến sở làm, đi chợ, hoặc tản bộ dọc theo bờ 


132 


sông... Trên từng mỗi bước đi, từng mỗi câu niệm, tâm ý thành 
kính và quy ngưỡng về Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Khi đạt 
được sự an lạc trên từng mỗi bước chân qua lối kinh hành như 
thế, điều ấy có nghĩa là tương đối đã có sự chuyên nhất trong 
niệm tưởng A Di Đà. Khi tâm có chánh niệm thì mỗi bước đi 
thanh thản sẽ là nguồn an lạc mầu nhiệm vô biên. 


THẺ NÀO LÀ LẠY PHẬT NIỆM PHẬT? 


Lạy Phật niệm Phật là vừa lạy Phật vừa trì nệm danh hiệu Phật, 
theo cách Kim Cang Trì hoặc Mặc Niệm. Điều quan trọng là 
phải phối hợp các cử động của thân thê với tiếng niệm Phật, lúc 
cúi xuông và xá lạy, lúc trỗi dậy và đứng lên, lắng nghe cho phân 
minh từng mỗi tiếng niệm A Di Đà trong tâm tưởng. 


Cúi xuống và xá lạy trong 1 câu niệm A Di Đà Phật. Trỗi dậy và 
đứng lên trong 1 câu niệm A Di Đà Phật. Như vậy, mỗi một cái 
lạy đi kèm với 2 câu Phật hiệu. Tinh tế và uyên chuyền tùy theo 
mỗi cá nhân. Hãy thực tập và tìm lẫy danh hiệu Phật dựa trên sự 
cử động của thân. Điều quan trọng ở đây là mỗi niệm phải rõ 
ràng, chậm rãi và thành kính. Mỗi cái lạy là chu trình của nhiều 
cử động thân thể theo liền nhau. Khi tâm có chánh niệm, mỗi 
một cái lạy là vạn ngàn công đức. Lạy Phật là để quy ngưỡng và 
sám hối, vì vậy cần phải có chánh niệm và thật thành kính nương 
về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. 


Khi thọ trì danh hiệu theo phương thức lạy Phật niệm Phật, phải 
luôn ghi nhớ, niệm Phật là chính. Tâm ý phải luôn đặt trên câu 
Phật hiệu A Di Đà, lắng nghe từng mỗi tiếng niệm trong tâm một 
cách thật phân minh rõ ràng và sáng biết. 


133 


THẺ NÀO LÀ NGỌA THIÊN NIỆM PHẬT? 


Ngọa thiền niệm Phật (còn gọi là ngọa niệm) là niệm Phật trong 
tư thế nằm, niệm theo cách Kim Cang Trì hoặc Mặc Niệm. Điều 
quan trọng là phải lắng nghe tiếng niệm cho phân minh rõ ràng. 
Nằm ngửa mình, thắng lưng, hai chân duỗi thắng. Hai tay lật úp 
xuống, xếp lên nhau và đề nhẹ trên bụng. Hoặc nằm nghiêng bên 
phải theo tư thế cát tường, hai chân gác lên nhau, tay trái duỗi 
dài theo thân, lòng bàn tay phải kê đầu, hoặc để bên gối, nằm 
như Phật năm. 


Mỗi đêm trước khi ngủ nên ngọa thiền niệm Phật như vậy, niệm 
cho đến ngủ thiếp đi. Những khi chợt giật mình thức giấc nửa 
đêm, nhớ đến niệm Phật thì niệm ngay. Cứ nhẹ nhàng trì nệm 
trong tư thế nằm như thế, cho đến khi cơn ngủ trở lại, và tiếng 
niệm Phật cùng đi vào trong giấc ngủ. Niệm như vậy, gọi là niệm 
Phật trong khi ngủ, đưa câu Phật hiệu vào trong giắc ngủ an lành. 


THẺ NÀO LÀ HỆ NIỆM BÁT LOẠN? 


Hệ Niệm là buộc chặt ý niệm vào danh hiệu Phật, với tất cả sự 
thuần thành và chân kính, đêm ngày nghiêm cân trì giữ câu Phật 
hiệu A Di Đà trong tâm trí. Bất Loạn là chẳng để cho tâm bị loạn 
náo, chẳng xen tạp với bất cứ pháp môn tu nào khác, chẳng trì 
niệm bắt cứ danh hiệu Phật nào khác, chăng chạy đuổi bám chấp 
theo những tà niệm trong tâm thức, chắng mong cầu, chẳng lo 
ngại, chăng hoài nghi. Lời dạy của Đại sư Thiện Đạo (613-681): 
“Nếu bỏ chuyên niệm để tu tạp nghiệp thì trong trăm kẻ hiễm có 
một hai người được vãng sanh, trong cả ngàn người hiểm được 
ba bốn người được vãng sanh. Vì sao vậy? Vì tạp duyên loạn 
động, đánh mắt chánh niệm, vì chẳng tương ứng với bồn nguyện 
của Phật, vì trái nghịch giáo pháp, vì chẳng thuận lời Phật, vì 
hệ niệm chẳng tương tục. ” 


134 


Người niệm Phật chỉ một lòng cần thiết bám giữ lấy câu Phật 
hiệu A Di Đà, trở về với tâm thể Chân Như là bản tánh A Di Đà 
Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ của chính mình, với niềm tin 
thiết tha và vững chắc. Tâm của người niệm Phật chỉ bám giữ 
duy nhất một niệm là niệm tưởng A Di Đà đang luân lưu tuôn 
chảy bắt tận thành một dòng tâm, chăng để bị loạn náo bên trong, 
chăng để bị chỉ phối bởi vạn duyên bên ngoài. Đấy là lý nghĩa 
của Hệ Niệm Bất Loạn trong pháp môn tu huệ Nhất Hạnh Tam 
Muội. 
». Nhất Hạnh là chỉ thuần tu duy nhất một hạnh là trì niệm chỉ 
duy nhất một danh hiệu Phật, đó là danh hiệu Phật A Di Đà, 
đề đạt đến cảnh giới Nhất Niệm. 


Khi người niệm Phật đạt được cảnh giới Nhất Niệm, thì tất cả 
các pháp thế gian nơi cõi ta bà nầy, trong hoàn cảnh động hoặc 
tĩnh, chăng thể làm lay chuyển hoặc chi phối tâm tưởng của 
người niệm Phật. Trong tâm người ấy, toàn thê là sự vắng lặng, 
thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm mâu. Sự an lạc đó được thê hiện qua 
lời nói, nụ cười, ánh mắt từ bỉ, nét mặt, cử chỉ, hành động của 
chính người ấy. Niềm vui của pháp là món ăn hoan hỷ trong tâm 
của người niệm Phật. Trong tâm người ấy, suốt cả 6 thời đêm 
ngày, vạn ngàn tiếng niệm A Di Đà là những thanh âm vô cùng 
mâu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn, đó là cảnh giới Niết Bàn Tịnh 
Độ của tự tánh tự niệm A Di Đà trong tâm của người niệm Phật. 


Cảnh giới huyền nhiệm tối cao nhất của pháp môn Niệm Phật là 
Niệm Phật Tam Muội, còn gọi là Bảo Vương Tam Muội, tức là 
vua của tất cả các tam muội, là sự tịch tĩnh vắng lặng, điềm nhiên 
tự tại, điệt tận mọi phiền não, tự mình làm chủ chính mình, biết 
rõ về nhiều kiếp quá khứ và có khả năng tự tại vãng sanh. 


135 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng về lý nghĩa của Hệ 
Niệm Bất Loạn trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật: “Người niệm 
Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, 
mỗi câu rõ ràng, môi niệm phân mình. Quên cả thân, quên cả 
cảnh, quên cả cái ý thức tự biết Ta đang niệm Phật. ” 


Hệ Niệm 
buộc ý niệm vào danh hiệu Phật 


A Di Đà Phật 


Bất Loạn Ị 
chẳng để tâm bị loạn náo & chẳng xen tạp & chẳng hoài nghỉ 
Hệ Niệm Bất Loạn 
tiếng niệm A Di Đà có công năng diệt tận những tà niệm tưởng vọng 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Quán Thế Âm nói: 
“Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm rong 
ruồi theo thanh trần mà xoay cái nghe trở vào Chân Tánh. Đó 
là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bắt tận thành một 
dòng Tâm mà mỗi mỗi sát na đêu hiển hiện Chân Như Túnh. 


136 


Chính nó thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động 
và tịnh, toàn thể là văng lặng, soi chiếu khắp mười phương. Tiếp 
tục hành trì niệm mật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng 
không còn. Khi ấy, Phật Trí tự nhiên tỏa rạng, danh hiệu Phật 
vẫn tương tục, không gián đoạn. Do đó, phải nói rằng Niệm Phật 
là pháp môn đệ nhất, dùng đề chuyển THÚC thành TRÍ mà 
chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. ” 


Đại sư Quảng Khâm (1892-1986) dạy: “Mi tâm niệm, mỗi ý 
nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Đi đứng nằm ngôi, nhất cử 
nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật. 
Cát chân một bước cũng niệm Phát. Sức mạnh của việc niệm 
Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam Muội, 
một thứ định không phải tầm thường. ” 


Người niệm Phật, ngày đêm 6 thời, lấy câu A Di Đà làm lý nghĩa 
nhân sinh cho kiếp sống ta bà, để nuôi dưỡng chánh niệm, 
chuyên nhất tâm tưởng, giữ gìn giới thể và chuyên nghiệp đi lên. 
Người niệm Phật, bước vào đời với tâm nguyện: “Điểm nhiên 
giữa đất trời nhiêu nhưỡng. Sống yêu thương, chánh niệm, nhẫn 
nhục và khoan dung đời. ” 


137 


Kinh A Di Đà 
Bát Chánh Đạo ... pháp môn Niệm Phật 
HệNiệm  - 
Chánh kiến 
:_ Niệm Phật 
Chánh tư duy TT ân 
chấp trìdanhhiệu >5 _ Thức VN? _ ` 
[Tri] 
Trạch pháp Chuyên - Tu Huệ 
nệm  ' 


Thất Giác Chi 
Văn Huệ & Tư Huệ 


Chân Như Tánh 
đêm ngày hệ niệm, chuyển THỨC thành TRÍ 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca nói: “Cu 
Phật đã dùng Phật Nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ 
nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đông đều, thấy thân tướng 
và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. Nhưng điểm 
sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng 
không rời sát na tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến 
cái sát na tâm sanh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp 
NIỆM PHẬT. ” 


Người niệm Phật dùng tiếng niệm A Di Đà để chuyên nhất tâm 
tưởng và giữ vững định lực trước những được mất, vinh nhục, 
khen chê, vui khổ trong cuộc đời (đó là 8 ngọn gió trần ai, gọi là 
bát phong). 


Khi người niệm Phật đã kiên quyết, một lòng trì giữ danh hiệu 
Phật A Di Đà suốt ngày đêm 6 thời không buông lơi, không xen 


138 


tạp, không mong cầu, và nếu trì giữ như vậy cho mãi trọn đời. 
Đến giờ phút lâm chung, sẽ được Phật A Di Đà và các vị Thánh 
chúng Bồ Tát hiện ra trước mặt, hộ trì người ấy giữ vững chánh 
niệm, khiến cho tâm thức người ấy không bị loạn náo, điềm 
nhiên xả bỏ xác thân, tiếp dẫn người ấy về cõi Tây Phương Cực 
Lạc. Hàng Thánh chúng gồm có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên 
trái của Phật A Di Đà, tay cầm bình nước cam lồ và cành đương 
liễu, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên phải của Phật A Di Đà, tay 
cầm cành sen xanh, cùng với rất nhiều những vị Bồ Tát Thanh 
Văn đệ tử khác của Phật A DI Đà. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật khuyến tán: “Pháp 
môn Niệm Phật là pháp vì điệu thù thăng đệ nhát mà chư Phật 
dùng đê cứu độ khắp hết thảy chúng sanh ”. 


. _ “Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư 
Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng 
đắc Niết Bàn tại thế, thành Phật trong một đời. ” 

. .. “Đây là môn tu đại oai lực, đại phước đức mà chư Phật giúp 
chúng sanh vượt thắng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh 
giới Chân Thường. ” 

. _ “Đây là môn tu đại Bát Nhã, đại thiên định mà chư Phật 
dùng làm thuyên bè đưa hết thảy chúng sanh qua đến bờ bên 
kia, không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng 
pháp lạc. ” 

. _ “Đây là môn tu đại trang nghiêm, đại thanh tịnh mà chư 
Phật dùng để đưa hết thảy chúng sanh vào giới luật, nhiếp 
chúng sanh vào oai nghỉ, an ổn, phúc lạc. ” 

. _ “Đây là môn tu đại nhu hòa, đại nhân nhục mà chư Phật 
giúp hết thảy chúng sanh tự tại giữa khổ và vô thường mà 
thành tựu Trì Kiến Phật. ” 


139 


. _ “Đây là môn tu đại Bồ Đẻ, đại siêu việt mà chư Phật dùng 
làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật, như 
Phật, ngay trong một kiếp. ” 

. _ “Đây là môn tu đại từ bị, đại dũng mãnh mà chư Phật dùng 
để giúp chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có 
được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua 
địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần. ” 


đại oailực | ------. đại phước đức -------- đại dũng mãnh 


đại bát nhã đại thiền định 


pháp môn 
Niệm Phật 
Tam Muội 


đại trang nghiêm > Kẻ đại thanh tịnh 


đại nhu hòa đại nhẫn nhục 


đạbồđề j -------- đại siêu việt -------- đại từ bỉ 


Ã = 


Niệm Phật Tam Muội 
pháp môn vi diệu thù thắng đệ nhất, 
môn tu khế hợp và nhiếp hóa mọi căn cơ chúng sanh 


PHÁI NÊN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, Tu thấy nhân duyên lớn với lợi ích 
an lạc như vậy, nên nói lời chân thật: “Nếu có HgGưỜời con trai 
lành, hoặc người con gái lành, với lòng tin thanh tịnh, được nghe 
danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phát Vô Lượng Thọ 
và cối Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc, thì các người ấy phải 
nên tin nhận, phát nguyện, thọ trì, tu tập đúng như lời dạy, sẽ 
được sanh về cõi Phật đó. ” 


140 

Lý Giải: 

Đức Phật đã thấy rõ được sự lợi ích của thế giới Tây Phương 
Cực Lạc và 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Ngài rât hiệu rõ cái 
tâm thê của chúng sanh trong thời mạt pháp. Cho nên, Ngài đã 
khuyên dẫn những lời như thế, để chúng sanh theo đó mà phát 
tâm tu hành, có một nơi chốn an vui làm cứu cánh để phát 
nguyện sanh về. 


Người niệm Phật, một khi đã phát tâm hành trì pháp môn Niệm 
Phật, thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. 
Nguyện rất là quan trọng đề tâm thể nương theo đó mà hướng 
về. Dù cho kiếp này có tu chứng Niệm Phật Tam Muội nhưng 
nếu không phát nguyện chân thành thì cũng chẳng được sanh về 
Cực Lạc. Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã rất nhiều lần khuyến 
tấn người tu theo pháp Niệm Phật là phải chí thành phát nguyện 
sanh về cõi nước đó. Phật đã nhiều lần ân cần như vậy, thì mình 
phải khẩn thành sám hồi mỗi đêm ngày để tu sửa tâm tánh, sớm 
tiêu trừ nghiệp chướng, chân thành hồi hướng, phát nguyện sanh 
về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 


THẺ NÀO LÀ SÁM HÓI? 


Sám hối là ăn năn và chừa bỏ. Ăn năn về lỗi lầm đã vướng phải, 
chừa bỏ lỗi nầy trong tương lai, để thân tâm được thanh tịnh 
trong giờ phút hiện tại. Sám hối là phải quyết tâm tu sửa và phải 
thành tâm lạy Phật cho nhiều. Lạy Phật là để quy lễ và sám hối, 
không phải để cầu xin danh lợi, tiền của, yên bình, sức khỏe, 
thần thông, thọ mạng. 


Mỗi một cái lạy đi kèm với một câu niệm Phật, lạy xong và trỗi 
dậy cũng với một câu niệm Phật kế tiếp. Phải thành tâm mà sám 
hối, thành tâm mà lễ Phật. Như vậy, gọi là lạy Phật sám hối, 
niệm Phật sám hối. 


141 


Một lỗi đã phạm không được quá 3 lần tái phạm thì việc sám hồi 
mới có ý nghĩa ứng hợp mà thanh tịnh thân tâm. Người niệm 
Phật, khi đã phát tâm Bồ Đề dũng mãnh, tinh tắn trì niệm danh 
hiệu A Di Đà Phật không chán mỏi, thì càng phải thành tâm sám 
hối nhiều hơn nữa, như vậy mới có thê sớm tiêu trừ được nghiệp 
chướng trong muôn ngàn ức kiếp sanh tử. Trong Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ, Phật nói: “C?í âm xưng niệm danh hiệu Phát A Di 
Đà, mỗi mỗi niệm tiêu trừ được trọng tội trong 0 ức kiếp sanh 
r.” Điểm mật yếu ở đây, theo lời Phật dạy, là sự nghiêm cần 
chí thành của người niệm Phật, cùng với sự chuyên nhất trì giữ 
tâm ý trên câu Phật hiệu, mỗi một niệm A Di Đà có thể tiêu trừ 
được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. 


Người niệm Phật phải nghiêm kính trì giữ câu Phật hiệu A Di 
Đà, với tâm thái xả ly tất cả pháp thế gian. Niệm Phật cần thiết 
như vậy mới là chân chánh niệm Phật, xả ly niệm Phật, đó gọi là 
Niệm Phật Ba La Mật. Nguyện đề sanh về Tây Phương thì phải 
nhận biết sự bám níu vào tham đắm và ưu tư đối với cuộc đời là 
đau khổ, phải biết buông bỏ muôn duyên bên ngoài để mà thiết 
tha nguyện về, để mà tịnh tâm niệm Phật, để có chánh niệm mà 
chấp trì danh hiệu Phật cho được nhất tâm. Trong thời mạt pháp 
10.000 năm, pháp môn Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà là pháp 
cứu độ tất cả mọi chúng sanh, đó là pháp môn vô cùng thù thắng 
bắt khả tư nghì trong 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn. 


142 


E* số ri 


PHẢN LƯU THÔNG 


Chư Phật 10 phương cùng khuyến tín và nhiếp thọ, 
tất cả đại chúng hoan hỷ tin nhận lời Phật dạy. 


LỜI KHUYÉN TÍN CỦA CHƯ PHẬT 10 PHƯƠNG 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tứ, như Ta hôm nay xưng dương tản 
thán cõi Phật vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của 
Phật Vô Lượng Thọ, thì như vậy ở phương Đông, hiện cũng có 
Bất Động Như Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn Như Lai, Sơn 
Quang Như Lai, Diệu Tràng Như Lai, hằng hà sa số các Đức 
Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Đông, mỗi 
Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba 
ngàn cối đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình 
phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cối Phật 
chẳng thể nghĩ bàn và được tắt cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 
Các Đức Phật ở phương Đông nhiều vô số, hằng hà sa số, đã 
cùng nhau khen ngợi công đức của kinh nây, của người thọ trì 
kinh nầy, và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho những ai thành 
kính thọ trì kinh nầy. Đây là lời chân thật của Phật Thích Ca đã 
nói, của Ngài A Nan đã thuật lại, của các Đức Phật ở phương 
Đông đã đồng thanh tán thán. Chúng ta phải nên TIN là đúng 
đắn. 
Năm vị Phật tiêu biểu ở phương Đông và công đức đạo hạnh: 
„Bất Động Như Lai (chẳng động, chẳng đến, chẳng đi). Có 
nghĩa là kiên có, vững chắc, không có gì có thê chi phối hoặc 


lay chuyên được. : 
“. _ Sơn Trảng Như Lai (tướng tôt như núi Tu DỊ). 


143 


»"_ Đại Sơn Như Lai (đức tướng trùm khắp như núi Tu Di). 
".. Sơn Quang Như Lai (đức tướng chói sáng như núi Tu DỊ). 
- ._ Diệu Tràng Như Lai (đức tướng tôt lành, vi diệu). 


Hằng hà sa số là số cát của sông Hằng ở Ấn Độ, ý nói là số lượng 
rất nhiều, nhiều vô lượng vô biên như số cát của sông Hằng 
chăng thê nào đo lường tính đếm được. Sông Hằng, tức là sông 
Ganges, tên địa phương là Mother Ganges, dài 2.500 cây số, bắt 
nguôồn từ dãy Hymalaya (biên giới Nepal) chảy đến cửa vịnh 
Bengal (biên giới Bangladesh) và đồ vào biên Ấn Độ Dương. 


Tướng lưỡi rộng dài (quảng trường thiệt tướng) là biểu trưng cho 
sự thành thật, ý nói là biện tài thuyết pháp, nói lời ngợi khen 
chân thật (tán thán), trải dài pháp âm đến khắp mọi nơi trên thế 
giới, đến tất cả mọi loài, để cùng nhau biết sự thật là như vậy. 


Đức Phật đề cập đến phương Đông đầu tiên vì đây là hướng mặt 
trời mọc vào mỗi sáng sớm, bắt đầu cho một ngày mới. 


THẺ NÀO LÀ BA NGÀN CÕI ĐẠI THIÊN THẺ GIỚI? 


Theo các sách Phật học luận giải, ba ngàn cõi đại thiên thế giới 
(tam thiên đại thiên thế giới) là nhiều vô số thế giới, là một tỷ 
tiểu thế giới của tất cả chư Phật. Thế giới chúng ta đang sống 
đây là một thái dương hệ (chỗ có ánh sáng mặt trời). Một thái 
dương hệ tương đương với một tiểu thế gIỚI. Một ngàn tiêu thế 
giới là một tiêu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một 
trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại 
thiên thế giới. Như vậy, ba ngàn cõi đại thiên thế giới là cõi số 
thế giới 3 lần của số ngàn, tức là lũy thừa bậc 3 của 1000, tức là 
1000, là một tỷ tiểu thế giới (1.000 x 1.000 x 1.000 = 
1.000.000.000), có thê nói là tương đương với một tỷ thái dương 
hệ của vũ trụ, gọi là tam thiên đại thiên thế IỚI. 


144 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Nam, hiện cũng 
có Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Danh Xưng Quang Như Lai, 
Đại Quang Uẩn Như Lai, Mê Lô Quang Như Lai, Vô Biên Tỉnh 
Tấn Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi 
cõi Phật của mình ở phương Nam, mỗi Đức Phật ấy thị hiện 
tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thể 
giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ 
trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và 
được tất cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 

Các Đức Phật ở phương Nam cũng đã đồng thanh khen ngợi về 
công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những ai thành kính thọ trì kinh nây. 


Năm vị Phật tiêu biểu ở phương Nam và công đức đạo hạnh: 


- Nhật Nguyệt Quang Như Lai (đức tướng sáng chói như mặt 
trời mặt trăng). 

». Danh Xưng Quang Như Lai (danh tiếng vang dội chói sáng). 

» _ Đại Quang Uấn Như Lai (đức tướng chói sáng vô cùng). 

. Mê Lô Quang Như Lai (ánh sáng như núi Tu DỊ). 

»„ _ Vô Biên Tinh Tấn Như Lai (tỉnh tắn viên mãn). 


Nếu nhìn về hướng Đông, nơi mặt trời mọc vào mỗi sáng bình 
minh, thì phương Nam là hướng ở bên tay phải. Cõi ta bà, còn 
gọi là cõi Diêm Phù Đề, tức là thế giới Kham Nhẫn mà chúng ta 
đang sinh sống đây, nằm ở phía Nam của núi Tu Di. 


145 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Tây, hiện cũng có 
Vô Lượng Thọ Nhưự Lai, Vô Lượng Uẩn Như Lai, Vô Lượng 
Quang Như Lai, Vô Lượng Tràng Như Lai, Đại Tự Tại Như Lai, 
Đại Quang Nhự Lai, Quang Diệm Như Lai, Đại Bảo Tràng Như 
Lai, Phóng Quang Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như 
thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Tây, mỗi Đức Phật 
ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao tràm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thế giới mà nói lời chân thát: “Các hữu tình phải nên 
tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể 
nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 
Các Đức Phật ở phương Tây cũng đã đồng thanh khen ngợi về 


công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những aI thành kính thọ trì kinh nây. 


Chín vị Phật tiêu biểu ở phương Tây và công đức đạo hạnh: 


» __ Vô Lượng Thọ Như Lai (sống lâu vô lượng). 

» _. Vô Lượng Uẫn Như Lai (tướng tốt vô lượng). 

» _ Vô Lượng Quang Như Lai (ánh sáng chiếu soi vô lượng). 
- Vô Lượng Tràng Như Lai (công đức vô lượng). 

„ _ Đại Tự Tại Như Lai (tự tại vô biên bậc nhất). 

“. _ Đại Quang Như Lai (hào quang diệu dụng). 

» _ Quang Diệm Như Lai (sáng suốt tột cùng). 

»„ _ Đại Bảo Tràng Như Lai (tướng tốt như châu báu). 

... Phóng Quang Như Lai (hào quang thanh tịnh). 


Vô Lượng Thọ Như Lai và Vô Lượng Quang Như Lai là các vị 
Phật phân thân của Đức Phật A Di Đà. 


146 


Phương Tây là hướng mặt trời lặn vào mỗi hoàng hôn, tính từ 
núi Tu DI trung tâm điêm của vũ trụ. Thê giới Cực Lạc năm ở 
hướng Tây, cách xa cõi ta bà trên ngàn ức vô sô cõi Phật. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Bắc, hiện cũng 
có Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Nhự Lai, Vô 
Lượng Thiên Cổ Chấn Đại Diệu Âm Như Lai, Đại Uấn Như Lai, 
Quang Võng Như Lai, Sa La Đề Vương Như Lai, hằng hà sa số 
các Đức Phật như thế, an trú nơi cỗi Phật của mình ở phương 
Bắc, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm 
khắp cả ba ngàn cối đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các 
hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức 
cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tắt cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 
Các Đức Phật ở phương Bắc cũng đã đồng thanh khen ngợi về 


công đức của kinh nây và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những aI thành kính thọ trì kinh nây. 


Năm vị Phật tiêu biểu ở phương Bắc và công đức đạo hạnh: 


: Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Như Lai 
(ánh sáng trang nghiêm, trí tuệ vô lượng). 

» _ Vô Lượng Thiên Cô Chấn Đại Diệu Âm Như Lai (âm thanh 
vị diệu). 

»_ Đại Uấn Như Lai (phước trí vô lượng). 

. Quang Võng Như Lai (trí tuệ sáng ngời như minh châu). 

"_ Sa La Đề Vương Như Lai (đức tướng như vua cây sa la). 


Nếu nhìn về hướng Đông, nơi mặt trời mọc vào mỗi sáng bình 
minh, thì phương Bắc là hướng ở bên tay trái. 


147 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Dưới, hiện cũng 
có Thị Hiện Nhất Thiết Diệu Pháp Chánh Lý Thường Phóng Hỏa 
Vương Thắng Đức Quang Minh Như Lai, Sư Tử Như Lai, Danh 
Xưng Nhự Lai, Dự Quang Như Lai, Chánh Pháp Như Lai, Diệu 
Pháp Như Lai, Pháp Tràng Như Lai, Công Đức Hữu Như Lai, 
Công Đức Hiệu Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, 
an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Dưới, mỗi Đức Phật ấy 
thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại 
thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin 
nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể 
nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 

Các Đức Phật ở phương Dưới cũng đã đồng thanh khen ngợi về 
công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những ai thành kính thọ trì kinh này. 


Chín vị Phật tiêu biểu ở phương Dưới và công đức đạo hạnh: 


» _ Thị Hiện Nhất Thiết Diệu Pháp Chánh Lý Thường Phóng 
Hỏa Vương Thắng Đức Quang Minh Như Lai (diệu pháp 
chánh lý phước đức thù thăng phóng quang chói sáng như 
vua lửa). 

- Sư Tử Như Lai (đức tướng oai nghiêm như sư tử). 

- _ Danh Xưng Như Lai (tên gọi chói sáng). 

»" Dự Quang Như Lai (danh tiếng vang dội khắp nơi). 

» . Chánh Pháp Như Lai (pháp khí trùm khắp). 

»_ Diệu Pháp Như Lai (pháp đức vi diệu mầu nhiệm). 

».. Pháp Tràng Như Lai (pháp đức vượt hơn tất cả). 

- Công Đức Hữu Như Lai (người bạn công đức). 

- Công Đức Hiệu Như Lai (danh hiệu công đức). 


148 


Phương Dưới là hướng về phía bên dưới của núi Tu Dị, tính từ 
nơi trú xứ của vua Đề Thích ở cung Trời Đao Lợi, chứ không 
phải ở bên dưới lòng đất của cõi ta bà mà chúng ta đang sinh 
sống. Cõi ta bà năm ở phía Nam của núi Tu Di. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Trên, hiện cũng 
có Phạm Âm Như Lai, Tú Vương Như Lai, Hương Quang Như 
Lai, Như Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Thị Hiện Nhất 
Thiết Nghĩa Lợi Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, 
an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Trên, mỗi Đức Phật ấy 
thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cối đại 
thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin 
nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể 
nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 
Các Đức Phật ở phương Trên cũng đã đồng thanh khen ngợi về 


công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những ai thành kính thọ trì kinh nây. 


Năm vị Phật tiêu biểu ở phương Trên và công đức đạo hạnh: 


" Phạm Âm Như Lai (ời nói thanh tịnh). 

» _ Tú Vương Như Lai (chiếu soi như vua tỉnh tú). 

- Hương Quang Như Lai (trí đức ngời sáng). 

» _ Như Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như Lai (phước tướng thù 
thắng như hoa sen báu). 

- Thị Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như Lai (thông suốt vạn 
pháp). 


Phương Trên là hướng về phía trên của đỉnh núi Tu Di, tính từ 
nơi trú xứ của vua Đê Thích ở cung Trời Đao Lợi. 


149 


Theo lý nghĩa của bản Kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến 
phương Dưới trước, rồi sau đó mới nói đến phương Trên. Vì 
phương Dưới là biểu trưng cho những gốc rễ, nên Đức Phật đề 
cập trước, và phương Trên là biểu trưng cho các cành nhánh, nên 
Đức Phật nói đến sau. 


KINH: /ại nữa, Xá Lợi Tứ, như vậy ở phương Đông Nam, hiện 
cũng có Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương Như Lai, 
hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của 
mình ở phương Đông Nam, môi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói 
lời chân thát: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn 
xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả 
chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 

Các Đức Phật ở phương Đông Nam cũng đã đồng thanh khen 
ngợi về công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì 
cho những ai thành kính thọ trì kinh này. 


Vị Phật tiêu biểu cho phương Đông Nam và công đức đạo hạnh: 


» _ Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương Như Lai (lớn 
rộng bao trùm khắp như mây, vang rên như sắm). 

Phương Đông Nam nằm ở giữa của phương Đông và phương 

Nam. 


150 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tứ, như vậy ở phương Táy Nam, hiện 
cũng có Tối Thượng Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như 
Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thể, an trú nơi cõi Phật 
của mình ở phương Tây Nam, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới 
mà nói lời chân thát: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì 
pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và 
được tất cả chư Phật nhiếp thọ. ” 


Lý Giải: 

Các Đức Phật ở phương Tây Nam cũng đã đồng thanh khen ngợi 
về công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những ai thành kính thọ trì kinh này. 


Vị Phật tiêu biểu cho phương Tây Nam và công đức đạo hạnh: 


» Tối Thượng Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như Lai 
(danh xưng công đức tối thượng như ánh sáng mặt trời). 


Phương Tây Nam nằm ở giữa của phương Tây và phương Nam. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Táy Bắc, hiện 
cũng có Vô Lượng Công Đức Hỏa Vương Quang Minh Như Lai, 
hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của 
mình ở phương Tây Bắc, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cối đại thiên thế giới mà nói 
lời chân thát: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn 
xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả 
chư Phật nhiếp thọ. ” 


151 
Lý Giải: 
Các Đức Phật ở phương Tây Bắc cũng đã đồng thanh khen ngợi 


về công đức của kinh này và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì cho 
những aI thành kính thọ trì kinh nây. 


Vị Phật tiêu biểu cho phương Tây Bắc và công đức đạo hạnh: 


- Vô Lượng Công Đức Hỏa Vương Quang Minh Như Lai 
(công đức vô lượng sáng chiếu như vua lửa). 


Phương Tây Bắc nằm ở giữa của phương Tây và phương Bắc. 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Đông Bắc, hiện 
cũng có trăm ngàn ức vô số Quảng Tuệ Như Lai, hằng hà sa số 
các Đức Phật như thế, an trú nơi cỗi Phật của mình ở phương 
Đồng Bắc, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao 
trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: 
“Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tắn công 
đức cõi Phát chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Lý Giải: 

Các Đức Phật ở phương Đông Bắc cũng đã đồng thanh khen 
ngợi về công đức của kinh nầy và nguyện hứa sẽ nhiếp thọ hộ trì 
cho những ai thành kính thọ trì kinh này. 


Vị Phật tiêu biểu cho phương Đông Bắc và công đức đạo hạnh: 
-. _ Quảng Tuệ Như Lai (trí huệ rộng lớn). 
Phương Đông Bắc nằm ở giữa của phương Đông và phương Bắc. 


Tất cả các Đức Phật ở 10 phương đã đồng thanh khen ngợi về 
công đức bất khả tư nghì của kinh này và nguyện hứa sẽ nhiếp 


152 


thọ hộ trì cho những ai thành kính thọ trì kinh nầy, tức là Kinh 
A Di Đà. 

Trong Kính Niệm Phật Ba La Mật, mười phương chư Phật đã 
cùng nhau khuyến tán: “4i nhất tâm xưng niệm danh hiệu A Di 
Đà Phật, sẽ được chư Phát hộ trì và nhiêp thọ, quyết định thành 
Phật. ” 


Chư Phật mười phương là tất cả trăm ngàn ức vô số vô lượng vô 
biên chư Phật ở khắp mười phương thế giới, tính từ núi Tu Di, 
theo trình tự phương hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc, Dưới, Trên, 
Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. 


| Đông 


Trên 


Bắc | cõi Đao 
Lợi 


cõi Ta Bà 


núi Tu Di 


(trung tâm điểm của 
vũ trụ) | Nam 


Dưới 


—. 


núi Tu Di và cõi Ta Bà 
các định vị của mười phương thế giới 


153 


Ý NGHĨA NHIẾP THỌ Ở TỰA ĐÈ KINH 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà kinh nầy có tên 
là “Pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp thọ”? Xá Lợi Tử, vì trong kinh 
nây đã xưng dương tán thán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ 
bàn ở thế giới Cực Lạc của Phát Vô Lượng Thọ, cho đến mười 
phương chư Phật Thế Tôn, vì muốn dùng phương tiện cho các 
hữu tình được lợi ích an lạc, nên an trú nơi cõi nước của mình, 
thị hiện đại thân thông biến hóa, nói lời chân thật, khuyến khích 
các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn nây. Cho nên 
kinh nây có tên là “Pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng 
thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ ”. 


Lý Giải: 

Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Ngài Xá 
Lợi Tử về thế giới Cực Lạc trong pháp hội giảng nói Kinh A Di 
Đà. Phật hỏi Ngài Xá Lợi Tử vì Ngài là người có trí tuệ bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Phật, có đầy đủ trí huệ để 
có thê hiểu và có thê tin về những sự mầu nhiệm ở thế giới Tây 
Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 

Tên đầy đủ của Kinh A Di Đà là “Kinh khen ngợi công đức 
chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các Đức Phật hộ niệm ”, tức 
là “Kinh pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ 
bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ”, dịch ngắn gọn là Phật 
Nói Kinh A Di Đà, Kinh Niệm Phật A Di Đà, Kinh Di Đà, Tiểu 
Bốn Kinh A Di Đà, Kinh Niệm Phật Vãng Sanh, hoặc là Kinh 
Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. 


154 


Vì nhân duyên gì mà 
kinh nầy có tên là 


“Pháp môn xưng tán 
công đức cõi Phật Tôn 
chẳng thể nghĩ bàn và giả 
Phât Thích được tất cả chư Phật 
Ca nhiếp thọ”? Xá 
— ^^ —— Lợi 
pháp hội: ' Tử 
Phật nói ` P 
Kinh 
ADiĐà  - (0< se NUN ` 
¬ si) Trí Tuệ ị 


Phật hỏi Ngài Tôn giả Xá Lợi Tử 
pháp hội giảng nói Kinh A Di Đà 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Từ, HẾM CÓ người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, hoặc đã được nghe, hoặc sẽ được nghe, hoặc 
đang được nghe. Nghe kinh nây rồi thì sanh lòng tin hiểu sâu xa. 
Sanh lòng tin hiểu rồi thì chắc chắn sẽ được hằng hà sa số chư 
Phật Thể Tôn ở khắp mười phương nhiếp thọ. Các hữu tình hãy 
tu tập đúng như lời dạy, quyẾt chắc sẽ đạt được quả vị Bắt Thoái 
Chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quyết 
chắc sẽ được sanh vỀ cối Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của 
Phật Vô Lượng Thọ. 


Lý Giải: 


Nhiều vô lượng vô số các Đức Phật ở mười phương nguyện hứa 
sẽ hộ trì và nhiêp thọ những aI đã nghe và thọ trì kinh nây, cùng 


155 


đã nghe và nhớ tưởng đến danh hiệu của các vị Phật ở mười 
phương. Những người đó đều được Bất Thoái Chuyển, sẽ chẳng 
bao giờ lùi bước nơi đạo Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 
Bởi vì lý do đó, nên tên của kinh này được gọi là “Pháp môn 
xưng tán công đức cõi Phật chăng thể nghĩ bàn và được tất cả 
chự Phật nhiếp thọ ”. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật Thích Ca nói: “Tất cả 
chư Phát phân thân của Ta luôn luôn phóng đại quang mình, 
nhiệp thọ và thủ hộ những chúng sanh niệm Phật, không rời bỏ. ” 


Chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, có nghĩa là tất cả các Đức Phật ở 
khăp mười phương luôn nhớ tưởng đên người niệm Phật, tìm 
mọi cách để giúp đỡ, gia trì và hỗ trợ người ấy. 


Thọ trì, tức là năng lực của Tín và Hạnh, đó là sức mạnh tin 
tưởng vào giáo pháp và tính chuyên thực hành đúng theo tinh 
thần lý nghĩa của lời kinh. Thọ là ghi nhận vào lòng. Trì là nhớ 
mãi không quên. Đó là tin vào 48 lời nguyện của Đức Phật A Di 
Đà, luôn nắm giữ trong tâm danh hiệu A Di Đà Phật suốt ngày 
đêm 6 thời không chán mỏi, không buông lơi, không mong cầu, 
không hoài nghi, không lo ngại. Thọ trì như vậy mới là chân 
chánh thọ trì danh hiệu Phật. 


Tín giải có nghĩa là tin hiệu, có niêm tin vững chăc, biệt tư duy 
lý giải và có sự nhận hiêu sâu xa đúng như thật. 


Theo các sách Phật học luận giải, Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác còn gọi là Vô Thượng Bồ Đề (tiếng Phạn: A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề) có nghĩa là chỗ giác ngộ về chánh pháp 
không còn ai hơn được nữa, trí tuệ hiểu biết bình đẳng không tà 
vọng hư dối, giác ngộ được chân lý giải thoát rốt ráo toàn diện. 
Đó là quả vị cứu cánh vô thượng của chư Phật, cảnh giới của sự 
thanh tịnh giải thoát tối cao, công đức trí huệ bất khả tư nghì. 


156 


A nậu đa la tam miệu tam bồ đề còn có nghĩa là Vô Thượng 
Chánh Biên Ti, tức là trí tuệ rộng lớn cùng khắp, hiệu rõ thật 
tướng của tât cả vạn pháp thê gian ta bà. 


phát tâm Bồ Đề Vô Thượng vô sở chướng ngại 
Tri Tín năng lực tự thân Vô 
Nguyện : „ị Thượng 
Hạnh ' Chánh 
Phật lực Đẳng 
danh hiệu mười phương Chánh 
A Di Đà ị " Giác 


Bất Thoái Chuyển 


pháp môn Nhị Lực bất khả tư nghì 
người niệm Phật phải tin tưởng vào năng lực ở chính mình 
và sự hộ trì nhiếp thọ của chư Phật mười phương 


PHẢI NÊN TIN LỜI CỦA PHẬT 


KINH: Cho nên, Xá Lợi Tử, tất cả các hữu tình phải nên tin 
nhận, thọ trì, lý giải lời nói của Như Lai và của các Đức Phật 
Thế Tôn mười phương, phải nên chuyên cần tỉnh tắn, tu tập đúng 
như lời dạy, chớ sanh lòng hoài nghĩ, lo ngại. 


Lý Giải: 

Đức Phật không bao giờ nói dối. Ngài đã vì thương xót chúng 
sanh mà nói pháp cứu độ này. Chúng ta phải nên TIN vào lời 
dạy của Ngài và lời tán thán xưng tụng của các Đức Phật ở khắp 
mười phương thế giới. Hãy tin với niềm tin thật vững chắc, khắc 
giữ vào trong tâm, đó là chân chánh tin nhận vậy (tín thọ). 


157 


Người tu theo pháp Niệm Phật phải phát khởi tín tâm thật vững 
chắc, mở rộng lòng tin để nhận hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt 
Lý và Sự, đó gọi là Khải Tín. Tin có cõi Tịnh Độ nhiệm mầu 
trong tâm của người niệm Phật. Tin có cõi Niết Bàn Cực Lạc của 
Phật A Di Đà ở phương Tây. 


Tín là cửa vào của 
Văn Huệ & Tư Huệ pháp môn Niệm 


` là Si, Phật Tam Muội 
Tri 


Kinh A Di Đà 


chân thành tin nhận lời Phật dạy 
người niệm Phật phải tự tin mình cũng có khả năng thành Phật 


PHÁT NGUYỆN SANH VÈ CÕI TỊNH ĐỘ 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Từ, HẾM CÓ người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, đối với công đức trang nghiêm nơi cõi Phật 
thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của Phát Vô Lượng Thọ, hoặc đã 
phát nguyện, hoặc sẽ phát nguyện, hoặc đang phát nguyện, chắc 
chắn sẽ được hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn ở khắp mười 
phương nhiếp thọ. Các hữu tình hãy tu tập đúng như lời dạy, 
quyẾt chắc sẽ đạt được quả vị Bát Thoái Chuyển nơi đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quyết chắc sẽ được sanh về 
cối Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ. 


158 

Lý Giải: 

Người niệm Phật khi đã thành tâm phát nguyện thì sẽ được sanh 
về. Sẽ phát nguyện thì sẽ được sanh về. Không phát nguyện thì 
sẽ không được sanh về. Khi đã được sanh về, thì sẽ chăng bao 
giờ bị thoái chuyền nơi đạo Vô Thượng Chánh Đăng Bồ Đề ở 
cõi nước đó. Hãy tin tưởng vững chắc như vậy mà chấp trì danh 
hiệu Phật, phát nguyện sanh về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà. 


Tự lực bản thân Tha lực hộ trì 

NGUYỆN m= 

F——— đã sanh về 
nguyện c 
“ ự 

ước 

nguyện sẽ b 

§ â > sẽ sanh về 

trong NgMysH 
lòng ị ` 
đang c 
`—=. nguyện —*!_ đang sanh về : 
Bồ Đề Tâm 


Bất Thoái Chuyển 


phát nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc 
chẳng bao giờ bị lùi bước nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề 


KINH: Cho nên, Xá Lợi Ti, HẾM CÓ người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, có lòng tin thanh tịnh, đối với cõi Phật thanh 
tịnh ở thế giới Cực Lạc của Phát Vô Lượng Thọ đã có sự tin hiểu 
sâu xa trong lòng, thì tất cả phải nên phát nguyện sanh về cõi 
nước đó, chớ nên buông lung. 


159 

Lý Giải: 

Trong bản Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần ân 
cần khuyên tấn, người tu theo pháp môn Niệm Phật phải nên chí 
thành phát nguyện sanh vê cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. 
Nguyện là những điêu ước muôn thiêng liêng và chân thiệt, được 
khăc ghi sâu xa vào trong lòng vả trong tâm tưởng của người 
phát nguyện, ngày đêm thiết tha mong cầu đề thực hiện các điều 
nguyện ước đó. 


Nay, đã được nghe những lời Phật nói, đã hiểu rõ những lời Phật 
dạy, thì hãy tin chắc vào pháp môn này, tin thật có thế giới Cực 
Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, tin thật có cõi Tịnh Độ ở 
trong tâm mình, tin vào khả năng chính mình cũng có thê thành 
Phật nương nhờ sự hộ trì nhiếp thọ của tất cả chư Phật mười 
phương, tin vào lý nhân quả và luật nghiệp báo, tin vào 48 lời 
đại nguyện của Phật A Di Đà, tinh tắn trì niệm câu Phật hiệu A 
Di Đà không buông lơi. Từng mỗi niệm vững chắc, từng mỗi 
niệm chân thành, trải rộng lòng Từ BI Hỷ Xả của mình theo với 
tiếng niệm, hồi hướng công đức về Cực Lạc, thiết tha nguyện 
sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 


Trong thời mạt pháp 10.000 năm, những chướng ngại lớn của 
người niệm Phật là tín tâm không được vững chắc và sự chấp trì 
câu Phật hiệu A Di Đà thường bị gián đoạn, vì bởi quá nhiều 
ngoại duyên chỉ phối, hoặc vì tâm tưởng tán loạn làm mình quên 
niệm, hoặc vì quá mong cầu mà sanh tâm tưởng vọng, hoặc 
buông lung phóng dật vì những sân sĩ mê đắm, hoặc hoài nghi 
mà bâng khuâng nghĩ tưởng, dễ duôi. Người niệm Phật phải 
nhận biết rõ những điều này, hãy cô gắng nỗ lực hơn nữa, hãy 
khẳng tâm một lòng niệm Phật và chỉ biết niệm Phật. 


160 


CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG CÙNG TÁN THÁN 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, như Ta hôm nay xưng dương tản 
thán công đức chẳng thể nghĩ bàn của cõi Phật ở thể giới Cực 
Lạc của Phát Vô Lượng Thọ, thì chư Phật Thế Tôn ở khắp Tười 
phương cũng xưng tán công đức vô biên chẳng thể nghĩ bàn của 
Ta mà nói lời như vầy: “Rất lạ kỳ hiếm có, Thích Ca Tịch Tĩnh, 
Thích Ca Pháp Vương, Như Lai, Ứng Củng, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Ti hượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thể Tôn, có thể 
ở trong thể giới Kham Nhân nây, thời ngũ trược ác thế, đó là 
kiếp trược, chư hữu tình trược, chư phiên não trược, kiến trược, 
mạng frược, ở trong. cõi ấy, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, vì muốn dùng phương tiện cho các hữu tình được 
lợi ích an lạc, nên thuyết giảng pháp môn mà thế gian rất khó 
tin. ” 


Lý Giải: 

Nơi cõi ta bà, Phật đã nói pháp như thế, đã vì chúng sanh mà nói 
pháp đề cứu độ chúng sanh, nhưng hỏi có mấy ai tin những lời 
nầy, có mây ai tỉn CÓ sự mâu nhiệm công đức ở thế giới Cực Lạc 
cách xa nơi này những trăm ngàn ức vô số cõi Phật? Bởi vậy, 
pháp môn Niệm Phật là pháp môn rất kỳ diệu, thù thắng chắng 
thể nghĩ bàn, và cũng bởi vì cảnh giới vô cùng kỳ diệu chăng thê 
nghĩ bàn nên pháp môn này rất khó tin. 


THẺ NÀO LÀ NGŨ TRƯỢC ÁC THÉ? 


Ngũ trược ác thế là 5 thứ nhơ đục ở cõi thế gian ta bà khổ lụy và 
hiểm ác: 

» _ Thời đại biến đối không ngừng (Kiếp trược). 

» Sự luân hồi sanh tử không ngừng dứt (Chư hữu tình trược). 


161 


- Những si mê, tham đắm, thù hận (Chư phiền não trược). 
»„ _ Sự thấy biết sai lầm, tà bậy (Kiến trược). 
“ _ Đời thọ mạng ngăn ngủi, vô thường (Mạng trược). 


Chư hữu tình trược còn gọi là Chúng sanh trược. Tịch Tĩnh tức 
là Mâu Ni (Muni). Pháp Vương tức là vua của tất cả các pháp. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật đã khuyên dẫn, ở vào 
thời mạt pháp cuối cùng, thời của ngũ trược ác thế, tâm trí con 
người mỗi ngày càng thêm sa đọa bởi dục vọng, ganh ty, ích kỷ, 
hiểm ác, sân si, chiếm đoạt, thù hận. Từ đó, chiêu cảm đất trời 
những dịch bệnh, chiến tranh, gió bão, động đất, núi lửa, mất 
mùa, lũ lụt, hạn hán, thời tiết viêm nhiệt bức não. Chúng sanh 
nơi cõi ta bà, trong thời đại căn cơ yếu kém, tâm tưởng thô trệ, 
chỉ có thể tự cứu chính mình băng pháp Niệm Phật A Di Đà, vì 
đó là pháp môn Nhị Lực siêu việt đệ nhất trong tất cả 84.000 
pháp môn của Đức Thể Tôn. 


. Nhị Lực, bao gồm Tự Lực và Tha Lực. Tự Lực là năng lực 
ở chính tự thân mình, tĩnh tấn nghiêm mật trì giữ câu Phật 
hiệu A Di Đà không buông lơi. Tha Lực là sự hộ trì nhiếp 
thọ của tất cả chư Phật ở khắp mười phương thế giới. 


Chúng ta phải nên TIN vào lời của Phật Thích Ca đã nói, TIN 
vào lời của chư Phật mười phương đã khuyến tán, TIN một cách 
chân thành và thiết tha (gọi là Tịnh Tín). TIN thật có những sự 
mâu nhiệm vô biên của thế giới Tịnh Độ ở phương Tây và ở 
trong tâm của chính người niệm Phật. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Quán Thế Âm đã xác 
quyết: “Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều 
phục chúng sanh đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập. 
Nhưng trong đó, Niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Hiện tại, nơi 


162 


trăm ngàn muôn ức na do tha quốc độ khắp mười phương, các 
Đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác cũng đang dùng hằng hà sa 
phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ, đề diễn bày vô số pháp môn tu 
tập, đưa hết thảy chúng sanh dung hóa vào Không Tánh, Niết 
Bàn Diệu Tâm Như Lai Tạng, nhưng duy chỉ có pháp môn NIỆM 
PHẬT là hữu hiệu siêu việt đệ nhất. ” 


Theo Phật học tự điển, Na do tha, còn gọi là Na dữu đa, tiếng 
Phạn: Nayuta, là sô lượng rât nhiêu, thuộc vê hàng ngàn ức, có 
nghĩa là vô lượng vô sô không thê nào tính đêm được. 


VÌ CHÚNG SANH MÀ NÓI PHÁP RÁT KHÓ TIN 


KINH: Cho nên, Xá Lợi Tử, các vị nên biết Ta hôm nay ở trong 
thời ngũ trược ác thế của thế giới Kham Nhẫn tạp nhiễm nầy, 
chứng đặc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì muốn dùng 
phương tiện cho các hữu tình được lợi ích an lạc, nên thuyết 
giảng pháp môn mà thế gian rất khó tin. Thì đó là việc hiếm có, 
chăng thể nghĩ bàn. 


Lý Giải: 

Ở vào thời Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, Ngài đã nói với các vị 
Thánh chúng đệ tử của Ngài, là pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh 
rất khó tin. 


Nay, đã 2567 Phật lịch (tức là 2023 dương lịch), đã 567 năm của 
thời mạt pháp 10.000 năm, thì pháp môn này lại càng khó tin 
hơn nữa. Làm sao có thể tin những cây vàng, lá bạc, lưới ngọc, 
suối báu, nhạc trời, chim thiêng, lại có thể hòa âm diễn xướng 
lên những tiếng pháp Ba La Mật nhiệm mâu như thế? Cho nên, 
Phật nói, ở cõi ta bà ngũ trược ác thế, khuyên dẫn để cho mọi 
người tin vào pháp môn Niệm Phật là việc rất vô cùng khó khăn. 


163 


Phật lịch được khởi tính từ 544 trước Tây Lịch, là năm Đức Phật 
nhập Niết Bàn (15 tháng 2 âm lịch). Cách tính Phật lịch cho năm 
2024 như sau: Lấy 624 trước Tây lịch (năm sinh của Đức Phật), 
trừ đi 80 năm Phật tại thế, là 544, cộng với 2024 dương lịch, là 
2568 Phật lịch. Như vậy, Phật lịch của năm 2025 dương lịch là 
2569, Phật lịch của năm 2026 dương lịch là 2570, Phật lịch của 
năm 2027 dương lịch là 2571. Và cứ như thế mà khởi tính cho 
những năm kế tiếp. 


Sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật pháp chia ra làm 3 thời kỳ: 


- . Chánh pháp: I.000 năm, thời kỳ Phật pháp thịnh hành. 

- _ Tượng pháp: 1.000 năm, mường tượng như chánh pháp. 
» Mạt pháp: 10.000 năm, thời kỳ Phật pháp bị suy đồi. 
Chánh pháp AT 
1.000 năm | 84.000 


pháp môn 
Tượng pháp | ¬ 
1.000 năm Phật 
Thích Ca __ Mạt pháp 
¡_ 10.000 năm 
=...... Y.-¬..... 
_—_ pháp môn ‹ Phật A Di Đà 
Niệm Phật 


Phật pháp bị diệt 
tận và Đức Di Lặc 


Phật Di 
hạ sanh 


Lặc 


Phật pháp 12.000 năm 
1.000 + 1.000 + 10.000 = 12.000 


164 


KINH: Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong: thời ngũ trược ác thế của thể 
giới Kham Nhẫn tạp nhiễm nây, nếu có HGưỜi con trai lành, hoặc 
người con gái lành, có lòng tin thanh tịnh, nghe nói về pháp môn 
mà tắt cả thế gian rất khó tin, rồi sanh lòng tin hiểu, thọ trì, diễn 
giảng, tu tập đúng như lời dạy, thì phải biết người ấy thật là 
hiểm có, đã từng gieo trồng căn lành với vô lượng các Đức Phật. 
Người ấy, lúc lâm chung, nhất định sẽ được sanh về thể giới Tây 
Phương Cực Lạc, thọ dụng đây đủ công đức trang nghiêm nơi 
cối Phật thanh tịnh, vui hưởng pháp đại thừa. Ngày đêm 6 thời, 
được sẵn gũi cúng dường Phật Vô Lượng Thọ, đi khắp Hười 
phương để cúng dường các chư Phật, được nghe pháp, được 
Phát thọ ký. Lấy phước đực trí tuệ làm hành trang, sớm được 
viên mãn, mau chóng chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng Bỏ 
Để. 


Lý Giải: 

Nếu ai đã có lòng tin nơi pháp môn Tịnh Độ và tin vào 48 lời 
nguyện của Phật A Di Đà, thì đó là cái phước của người ấy từ 
nhiều kiếp trước, thì ngay bây giờ, hãy chấp trì danh hiệu Phật 
A Di Đà, hoặc I ngày đêm cho đến 7 ngày đêm, hoặc nhiều lần 
của 7 ngày đêm, trình tự tiến tu theo các pháp Kim Cang Trì và 
Mặc Niệm. Rồi một ngày mai, sẽ biết được năng lực vô cùng 
mâu nhiệm chăng thê nghĩ bàn của danh hiệu A Di Đà Phật. Lúc 
Ấy, khi đã đạt được cảnh giới Niệm Phật Tam Muội, chúng ta sẽ 
thấy được bộ mặt thật của chính mình trước khi được cha mẹ 
sinh ra và biết được sau khi chết chúng ta sẽ về đâu. Sẽ cảm nhận 
một cách rất sâu xa SỰ BIẾT ƠN vô ngần của chính mình, đối 
với Đức Thế Tôn đại từ đại bi, Ngài đã vì tất cả chúng sanh mà 
nói pháp rất khó tin này. 


165 


Thọ ký (tiếng Phạn là Vykarana) còn gọi là thọ quyết, có nghĩa 
là được Đức Phật ghi nhận, báo trước cho biết về quả vị thành 
tựu mà người tu Phật quyết chắc sẽ chứng đắc trong tương lai. 


VUI MỪNG TIN NHẬN LỜI PHẬT DẠY 


KINH: Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh nây xong, Tôn giả Xá 
Lợi Tử, các vị đại Thanh Văn, cùng chúng đại Bồ Túi, vô lượng 
chư Thiên, Người, A Tố Lạc, tất cả đại chúng, nghe lời Phật dạy, 
hết sức vui mừng, tin nhận và phụng hành. 


Lý Giải: 

Khi Phật nói kinh này xong, Ngài Tôn giả Xá Lợi Tử cùng với 
các vị đại Bí sô, các vị đại Bồ Tát, các vị Thượng Thủ, chư 
Thiên, chư Thần, các loài Rồng, các vị A Tổ Lạc, các vị Trưởng 
giả, các vị Cư sĩ cùng gia đình quyến thuộc, và những vị vô hình 
hữu thể ở các cõi khác. Tất cả đại chúng đã cùng nhau tán thán, 
hoan hỷ tin nhận lời của Phật dạy, thành tâm đảnh lễ Đức Phật 
rồi lui ra, phụng hành. 


Thượng Thủ là bậc chủ tế lãnh đạo của một cõi, hoặc đại diện 
đứng đầu cho nhiều cõi. Bậc Thượng Thủ của các vị đại Bí sô là 
Ngài Xá Lợi Tử. Bậc Thượng Thủ của các vị đại Bồ Tát là Ngài 
Diệu Cát Tường, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. 
Bậc Thượng Thủ của 33 cõi Trời ở núi Tu DI là vua Đề Thích. 
Bậc Thượng Thủ của các vị A Tố Lạc là A Tố Lạc Vương. 


A Tổ Lạc Vương (còn gọi là vua thần Phi Thiên) là vị thần chiến 
đấu rất hung đữ bạo tàn trong 8 nhóm Trời, Thần, Quỷ, Rồng 
(còn gọi là Thiên Long Bát Bộ). Các vị Thiên Long Bát Bộ làm 
hộ pháp cho người tu, là chư vị Thiên Tướng của 33 cối Trời ở 
núi Tu Di, bao gồm các loài Rồng, các loài quỷ Dạ Xoa, thần âm 


166 


nhạc Càn Thát Bà, thần chiến đấu A Tố Lạc, chim đại bàng Ca 
Lâu La, thần múa hát Khẩn Na La, thần mãng xà Ma Hầu La Dà. 


Văn Huệ & Tư Huệ Tu Huệ 

văn Phật sở hoan hỷ tín phụng hành 
thuyết thọ 
Kinh A Di Đà Niệm Phật 
phát tâm Bồ Đề Vô Thượng Tam Muội 
La 

THỨC cảm mộ ân đức TRÍ 

Tri Tín Nguyện Hạnh 
hiểu sâu tin chắc nguyện thiết hành chuyên 


Tứ Tư Lương & Tam Huệ 
tất cả đại chúng vui mừng tin nhận lời Phật dạy, đảnh lễ và chấp trì 
với lòng biết ơn, phát nguyện sanh về cõi Tịnh Độ 


Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, “văn Phật sở thuyết ” là 
nghe và hiểu những gì Phật đã nói, “hoan hỷ tín thọ” là vui 
mừng tin nhận những gì Phật đã dạy, “phụng hành” là đảnh lễ 
với lòng biết ơn và tôn kính, nghiêm mật hành trì pháp môn mà 
Phật đã ân cần khuyên dẫn, phát nguyện sanh về cõi Tây Phương 
Tịnh Độ. Đấy chính là Tri Tín Nguyện Hạnh. 


“Văn Phật sở thuyết” là nhân của TRI. “Hoan hỷ tín thọ” là 
nhân của TÍN. “Hoan hỷ tín thọ” và “Phụng hành ” là nhân của 
NGUYẸN. “Phụng hành ” là nhân của HẠNH. 


Văn huệ, Tư huệ, Tu huệ là quả của TRIL. TRI là nhân của TRÍ. 
TRÍ là quả của TRI. Tất cả là 4 món tư lương “hiểu sâu, tin chắc, 


167 


nguyện thiết, hành chuyên ” rất cần thiết cho người niệm Phật 
trong thời mạt pháp 10.000 năm, để dựa theo đó làm phương 
hướng tu trì, cảm thán ân đức của Phật đã vì chúng sanh mà nói 
pháp cứu độ nầy. 


Phật đã nói pháp như thế, con đường đã được vạch sẵn như vậy, 
nếu có ai tin nhận thì hãy theo đó mà tu trì. Hãy tin với niềm tin 
thật vững chắc, khắc giữ vào trong tâm, tin như vậy mới là Chân 
Chánh Tín Thọ. 


Hãy xem việc niệm Phật là vẫn đề KHẨN THIẾT NHẤT trong 
cuộc sống, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Hãy xem việc niệm 
Phật là NIÊM VUI trên tất cả. Hãy đặt việc niệm Phật lên hàng 
đầu của tất cả mọi sự việc, trọn kiếp đời nầy và muôn ngàn kiếp 
về sau. Hãy cố gắng buông xả vạn duyên bên ngoài và chỉ một 
lòng chuyên nhất trì nệm danh hiệu A Di Đà Phật. Hãy thành 
tâm niệm Phật và chỉ biết niệm Phật. 


168 


1 ngày đêm 


` buông xuống 


vạn duyên 
2 ngày đêm Ị 


(A) 3 ngày đêm 


: 4 ngày đêm ị ¬ 
Hỹ | Hệ Niệm 
Xả Bất Loạn 


G70) im 


chấp trì danh 


hiệu Phật GTE3ÿ/đẺm 


: cẩn thiết 


hành trì 


7 ngày đêm 


24 giờ 7 ngày trì niệm danh hiệu A Di Đà 
hoặc 1 ngày đêm, hoặc 2 ngày đêm, hoặc 3 ngày đêm, hoặc 4 ngày đêm, 
hoặc 5 ngày đêm, hoặc 6 ngày đêm, hoặc 7 ngày đêm, người niệm Phật chỉ biết 
thành tâm mà niệm Phật, cẩn thiết mà hành trì, chuyển Thức thành Trí 


Niềm tin Cực Lạc, câu Phật hiệu A Di Đà, Tứ Vô Lượng Tâm, 
Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bồ Đề Tâm, Ngũ 
Giới, Thập Thiện Nghiệp, Tứ Tư Lương (Trị Tín Nguyện Hạnh), 
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng): Đấy là những hành trang công đức 
trí huệ diệu hạnh vô thượng trong thời mạt pháp 10.000 năm mà 
Đức Thế Tôn đã ân cần trao dạy, người niệm Phật phải nghiêm 
kính tin giữ và hành trì, để chuyên THỨC thành TRÍ trên con 
đường giải thoát tâm linh. 


169 


Hãy cô gắng tinh tấn tu tập theo hạnh của Phật. Hãy kiên trì đũng 
mãnh học theo nguyện của Phật. Hãy nỗ lực chuyên cần thêm 
nữa. Hãy ráng làm cho xong trong một đời này, giải thoát và 
thành Phật, vì mình, vì người, vì tất cả mọi loài mọi thể. 


Tri Tín Nguyện Hạnh 


Từ 
niềm tin Cực Lạc 
Phật hiệu A Di Đà 


`, 


Diệt đế & Đạo đế 


Bát Chánh Đạo & Bồ Đề Tâm & Tam Bảo & 
Thất Giác Chi & Ngũ Giới & Thập Thiện Nghiệp 


hành trang công đức trí huệ diệu hạnh vô thượng 
người niệm Phật nghiêm kính tin nhận và chấp trì danh hiệu Phật 
6 thời đêm ngày không buông lơi, không chán mỏi 


Với sức mạnh Nhị Lực, đó là sự tinh tắn chấp trì danh hiệu Phật 
trong niềm tin vững chắc của chính mình, cùng với tha lực hộ trì 
nhiếp thọ của tất cả chư Phật mười phương, người niệm Phật 
nhất định sẽ thành Phật. 


170 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phổ Hiền đã 
khuyên dạy: “Danh hiệu Phật như hóa thân Phát bắt tư nghì, vì 
luôn hiện thân Phật ngay nơi thán và tâm của người xưng niệm 
danh hiệu 4 Di Đà Phật. ” 


Khi trì nệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải đặc 
biệt chú tâm vào chữ A ở đầu mỗi câu niệm, vì lý nghĩa của chữ 
A trong câu Phật hiệu Amita (Amida) là biểu trưng gồm thâu tất 
cả mười phương tam thế chư Phật trong 3 thời quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Người niệm Phật phải có niềm tin thật vững chắc đề luôn 
hướng về sự hộ trì nhiếp thọ của tất cả các chư Phật ở khắp mười 
phương thế giới. Niệm Phật là để phát nguyện thành Phật. Vì 
vậy, người niệm Phật khi trì nệm danh hiệu A Di Đà Phật thì 
phải có Phật ở trong tâm, đó là ánh sáng Từ BI Hỷ Xả của Tự 
Tánh Tự Niệm A Di Đà Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ vẫn 
hằng luôn chiếu soi trong tâm thức và nhẹ nhàng lan toả đến tất 
cả thế gian muôn loài. 

Người niệm Phật phải luôn ghi nhớ lời cuối cùng của Đức Thế 
Tôn Thích Ca Mâu Ni đã nói ở rừng cây đa la, nơi ngôi làng hẻo 
lánh Kusinara, trước khi Ngài nhập diệt: 


“Mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã, chỉ 
có đạo là quý báu, chỉ có Chân Lý của đạo Ta là bát di bát 
dịch. Hãy tỉnh tán lên đề giải thoát. ” 


171 


vô thọ giả tướng vô nhân tướng 


vô ngã 
tướng 
niệm Tăng niệm Pháp 


vô chúng sanh tướng 


Phật hóa hữu duyên nhân 
vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh 
tướng, vô thọ giả tướng 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 


o00 


172 


173 


Phần 3 


Tóm Lược Yếu Chỉ Hành Trì 


174 


. D:n hiệu Phật chính là cõi Cực Lạc, vì tự thân trang 


nghiêm và tự tâm trang nghiêm. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


175 


¡27-9824 


TÓM LƯỢC YÊU CHÍ HÀNH TRÌ 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Người niệm Phật, một khi đã quyết tâm thọ trì Kinh A Di Đà, thì 
phải phát khởi tín tâm thật vững chắc, mở rộng niềm tin để nhận 
hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt Lý và Sự. Có nghĩa là phải tin 
chắc rằng có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, tin 
có cõi Tịnh Độ nhiệm mầu ở trong tâm của người niệm Phật. Tin 
vào lý nhân quả, luật luân hồi và sự chiêu cảm nghiệp báo. Giữ 
vững niềm tin thiết tha và kiên có, tinh tấn chấp trì danh hiệu 
Phật trong tất cả mọi oal nghi, mọi thời lúc và ở bất cứ nơi nào. 


Người niệm Phật, một khi đã quyết tâm thọ trì Kinh A Di Đà, thì 
phải phát khởi 10 thứ tâm thù thắng, đó là Tín Tâm, Thâm Trọng 
Tâm, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm, Xả Ly Tâm, An Ôn Tâm, 
Hộ Giới Tâm, Đà Ra Ni Tâm, Ba La Mật Tâm, Bình Đăng Tâm, 
Phổ Hiền Tâm. Người niệm Phật phải tu tạo công đức trí huệ và 
giới thê đạo hạnh trên cả 2 phương diện Tịnh nghiệp và Thiện 
nghiỆp. 


» _ Tịnh nghiệp là chánh hạnh. Giữ tâm ý cho thanh tịnh bằng 
cách trì niệm câu Phật hiệu A Di Đà suốt ngày đêm 6 thời 
không xen tạp, không giải đãi, không hoài nghi, không lo 
ngại, không mong cầu. Tuần tự tiến tu qua các pháp: Kim 
Cang Trì (niệm thầm, chỉ khẽ động môi, không phát ra tiếng) 
và Mặc Niệm (niệm trong tâm, không cử động môi, không 
phát ra tiếng bên ngoài, chỉ có âm thanh tiếng niệm trong 
tâm). Khi trì niệm, lắng nghe cho phân minh rõ ràng từng 


176 


mỗi tiếng niệm trong tâm. Người niệm Phật phải dựa vào 
phương cách lắng nghe và chú tâm như thế, để chuyên nhất 
tâm tưởng và nuôi giữ chánh niệm. 

» _ Thiện nghiệp là trợ hạnh, để giúp chuyên nghiệp đi lên dựa 
trên những pháp duyên lành. Năng làm các điều tốt, ngăn 
ngừa và trừ diệt những điều ác, luôn nắm giữ và thực hành 
Thập Thiện (10 điều lành) trên cả 3 bình diện Thân Khâu Ý. 
Tu tập hạnh từ bi, bố thí, cũng đường, buông xả, khoan dung, 
thứ tha, nhẫn nhục, phát khởi tâm Bồ Đề Vô Thượng, giữ gìn 
Ngũ Giới, tu tập Bát Chánh Đạo, học hiểu Tứ Diệu Đế, nhận 
hiểu về luật nhân quả, trực nghiệm về lẽ vô thường của cuộc 
đời, thường xuyên sám hồi lạy Phật và tu sửa tâm tánh, dũng 
mãnh tu tập theo hạnh của Phật, thực hành Tứ Chánh Cần và 
Lục Độ Ba La Mật của Bồ Tát, tùy duyên đến với người và 
giúp người tìm về chánh pháp, không ngừng nghỉ tự độ và 
độ tha, nhận hiểu và tu tập theo 48 lời đại nguyện của Đức 
Phật A Di Đà. 


Người niệm Phật phải thành tâm niệm Phật và chỉ biết niệm Phật. 
Tín cần chấp trì như vậy thì mới có thể chuyên nhất được tâm ý, 
dứt trừ mọi vọng tưởng điên đảo, cắt đứt vòng dây trói buộc của 
Vô Minh và Tham Ái. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức 
Phật đã khuyên dạy: “Mgười niệm Phật chỉ buộc tâm và ì ý vào 
danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm 
phân mình. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự 
biết Ta đang niệm Phát. ” 


Người niệm Phật, một khi đã quyết tâm thọ trì Kinh A Di Đà, thì 
phải phát nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di 
Đà, và phải tín cân ôm giữ pháp môn này cho đến trọn đời. Phát 
nguyện phải chân thành, nghiêm kính và thiết tha, ghi nhận sâu 
xa những điều nguyện ước ấy trong lòng, ngày đêm tưởng niệm 


177 


đến các cõi lành và các điều lành. Có như vậy thì mới có thể cảm 
ứng được sự gia trì nhiệp thọ của chư Phật và chư vị Bô Tát, 
tương ứng với bản hoài và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật nói: “Pháp môn Niệm 
Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sanh, bằng 
cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần 
là sắc thanh hương vị xúc pháp, với huyền cảnh, với trí lực, với 
kiến chấp, với mong câu, với thức phân biệt... mà chỉ đem tâm 
thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không 
bao lâu, người niệm Phát tự nhiên đi vào chỗ văng lặng, sáng 
suốt, an lạc, cảm ứng với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. ” 


Đừng xen tạp pháp Niệm Phật với các môn tu khác. Hãy chỉ 
thuần tu một pháp này (nhất hạnh), và nghiêm mật chấp trì chỉ 
một danh hiệu Phật (nhất danh) 24 giờ 7 ngày không chán mỏi, 
không buông lơi (nhất tâm), ngày đêm hướng về Phật A Di Đà 
(nhất hướng). Tỉnh tấn chấp trì như vậy thì mới có thê đạt được 
cảnh giới Hệ Niệm Bất Loạn ngay trong kiếp nầy (nhất niệm). 


Hệ Niệm Bất Loạn có nghĩa là buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, 
nghiêm cần trì niệm ngày đêm, giữ tâm ý chuyên nhất trên câu 
Phật hiệu A Di Đà không đề cho loạn náo, chăng xen tạp với bất 
cứ pháp môn tu nào khác, chẳng trì niệm bất cứ danh hiệu Phật 
nào khác, chăng mong cầu, chăng lo ngại, chẳng hoài nghỉ. 
Người niệm Phật chỉ chuyên nhất tâm tưởng trên câu Phật hiệu, 
để trở về với bản tánh thanh tịnh A Di Đà của chính mình. 


Những khi kinh hành, sẽ là kinh hành niệm Phật. Những khi ngồi 
thiền, sẽ là tọa thiền niệm Phật. Những khi năm ngủ, sẽ là ngọa 
thiền niệm Phật. Những khi lạy Phật, sẽ là lạy Phật nệm Phật. 
Những khi sám hối, sẽ là sám hối niệm Phật. Những khi làm 
việc, sẽ là làm việc niệm Phật. Những khi nghỉ ngơi, sẽ là nghỉ 


178 


ngơi niệm Phật. Những khi thở vào, sẽ là thở vào danh hiệu Phật. 
Những khi thở ra, sẽ là thở ra danh hiệu Phật. Nghiêm mật và 
cần thiết trì niệm danh hiệu A Di Đà như thế, gọi là chấp trì danh 
hiệu Phật, buộc ý niệm vào danh hiệu Phật, đó chính là Niệm 
Phật Ba La Mật. 


Người niệm Phật, một khi đã quyết tâm thọ trì Kinh A DI Đà, thì 
phải trải rộng 4 thứ tâm vô lượng Từ BI Hỷ Xả, một cách chân 
thật, từ ở chính tự tâm, từ cõi lòng lân mẫn của chính mình, vào 
từng mỗi câu Phật hiệu A Di Đà, trên từng mỗi hành động, mỗi 
lời nói, cũng như mọi nghĩ suy trong tâm thức, đến tất cả muôn 
loài hữu hình và vô thẻ. 

Mỗi một tiếng niệm A Di Đà, người niệm Phật phải trải rộng tâm 
Từ của mình đến tất cả mọi chúng sanh bình đẳng, trải tâm Bi 
đến những kẻ đang đau khổ, trải tâm Hỷ đến những ai đang vui 
sướng phúc hạnh, trải tâm Xả đến những người mình yêu thích 
hoặc ghét bỏ. Đó là thể hiện các đức tánh liên hoa “vi điệu ương 
khiết” trong câu Phật hiệu A Di Đà. Hãy buông xuống vạn 
duyên, cần thiết hành trì, đêm ngày hệ niệm, Phật hiệu A Di Đà. 
Danh hiệu A Di Đà Phật phải được khởi niệm một cách thiết tha 
từ trong tâm, chân thật, nghiêm cân, vững chắc, và phải lắng 
nghe tiếng niệm cho thật phân minh rõ ràng. Có như vậy thì mới 
có thể chuyên nhất được tâm tưởng, làm phương tiện diệu dụng 
6 thời đề trừ diệt tất cả mọi tà ý u mê, sân hận, tham tưởng sanh 
khởi trong từng mỗi sát na trong cuộc sông. 


179 


Chánh Tinh Tấn 


Tri Tín Nguyện Hạnh 


A Hiện tại Từ 
Di Bi 
Đà Hỷ 
__ y 
Quá khứ 
Phật Xả 
L__ Z Phản Văn Văn Tự Tánh —— 


Hệ Niệm Bất Loạn 
hãy buông xuống vạn duyên, cẩn thiết hành trì, 
đêm ngày hệ niệm, Phật hiệu A Di Đà 


Điều quan trọng của pháp Niệm Phật là phải phát khởi tâm chân 
thành trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, với tất cả từ 
ái và lân mẫn, nhẹ nhàng lan tỏa một cách Ba La Mật đến tất cả 
những chúng sanh đang đau khổ trong 6 nẻo luân hồi. Người 
niệm Phật phải nhận hiểu: “7t cả chúng sanh trên thế gian nây 
đều có tánh Phật và là những vị Phật sẽ thành trong tương lai. ” 


180 


Người niệm Phật phải chân thành hồi hướng tất cả công đức về 
Cực Lạc và Tam Bảo ở các cõi, cho cha mẹ 7 đời của mình và 
của người, cho anh em chúng sanh trong 7 kiếp, cho tất cả muôn 
loài hữu thể và vô thể trong 6 nẻo luân hồi. 


Hãy cố gắng tỉnh tấn tu tập theo hạnh của Phật A Di Đà. Hãy 
kiên trì đũng mãnh học theo nguyện của Phật A Di Đà. Hãy nỗ 
lực chuyên cần thêm nữa. Hãy ráng làm cho xong trong một đời 
nầy, giải thoát và thành Phật, vì mình, vì người, vì tất cả mọi 
loại. Với sức mạnh Nhị Lực, đó là sự tỉnh tấn chấp trì danh hiệu 
Phật trong niềm tin vững chắc của chính mình, cùng với tha lực 
hộ trì nhiếp thọ của tất cả chư Phật mười phương, người niệm 
Phật nhất định sẽ thành Phật. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phố Hiền 
dạy rằng: “Danh hiệu Phật như hóa thân Phật bất tư nghì, vì 
luôn hiện thân Phật ngay nơi thán và tâm của người xưng niệm 
danh hiệu 4 Di Đà Phật. ” 


Yếu chỉ của công phu trì niệm danh hiệu A Di Đà là ở mẫu chốt 
“Phản Văn Văn Tự Tánh” theo tỉnh thần lý nghĩa của Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm. Có nghĩa là người niệm Phật phải dùng tâm để 
lắng nghe tiếng niệm trong tâm, nghe cho phân minh rõ ràng 
từng chữ một. Người niệm Phật phải thật thành kính và cần thiết 
trên từng mỗi câu niệm. Niệm từng chữ và phải chắc từng chữ. 
Niệm chữ A, tâm nghe rõ ràng chữ A. Niệm chữ Di, tâm nghe 
rõ ràng chữ Di. Niệm chữ Đà, tâm nghe rõ ràng chữ Đà. Niệm 
chữ Phật, tâm nghe rõ ràng chữ Phật. Và cứ như thế mà nghiêm 
mật trì giữ 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm trí, một cách chân kính 
và thiết tha, trong lúc đang làm việc hoặc ngồi ngơi nghỉ, bất cứ 
nơi đâu, bất cứ lúc nào. 


181 


Trên bước đầu sơ cơ, người niệm Phật có thê chấp trì danh hiệu 
A Di Đà theo phương thức Tam Niệm Ký Số (ghi nhớ 3 câu 
niệm), có nghĩa là trì giữ 3 câu Phật hiệu dựa trên 3 con số. Niệm 
câu 1, biết là câu 1. Niệm câu 2, biết là câu 2. Niệm câu 3, biết 
là câu 3. Và cứ như thế mà có gắng buộc chặt ý niệm trên 3 câu 
Phật hiệu A Di Đà không buông lơi. Đây cũng là tương ưng với 
tinh thần lý nghĩa Tam Bảo trong bản Kinh A Di Đà, niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng. 


Niệm theo hạn kỳ 7 ngày như Phật Thích Ca đã khuyên dẫn trong 
Kinh A Di Đà. Khởi tính từ ngày 1 cho đến ngày 7, và 7 ngày 
được dùng làm một định kỳ để dựa theo đó mà tu trì cho đạt 
được nhất tâm. Nếu sau 7 ngày vẫn chưa được nhất tâm thì lại 
tiếp một hạn kỳ nữa cũng 7 ngày như thế. Sẽ có rất nhiều lần của 
7 ngày. Người niệm Phật chớ để bị gián đoạn giữa các hạn kỳ. 
Mỗi hạn kỳ sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 1 cho đến ngày 7, rồi lại 
một hạn kỳ kế tiếp cũng 7 ngày như vậy. 


Người niệm Phật phải hành trì cân thiết và nghiêm mật như thẻ, 
thì mới có thể điều phục được tâm ý, dứt trừ mọi loạn tưởng, 
phát triển trí tuệ sáng suốt vô thượng, đưa đến sự thành tựu Nhất 
Tâm Bắt Loạn, cảnh giới của Tự Tánh Tự Niệm A Di Đà Vô 
Lượng Quang Vô Lượng Thọ. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài đại Bồ Tát Phổ Hiền ở 
trước Đức Như Lai đã xưng tán ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà 
Phật: “Danh hiệu Phát chính là cõi Cực Lạc vì tự thân trang 
nghiêm và tự tâm trang nghiêm. ” Mỗi một niệm mình niệm, 
thành kính và nhất tâm, là 84.000 ánh hào quang tỏa ra ở nụ sen 
hóa sanh nơi ao thất bảo. Mỗi một niệm mình niệm, chí thành và 
nhất tâm, là cả một tầng trời Tịnh Độ diệu mầu chăng thể nghĩ 
bàn trong tâm của nguời niệm Phật. 


182 


Đức Thế Tôn dạy rằng, muốn trừ diệt những chấp tướng, chấp 
pháp, thì phải an trụ tâm vào chỗ không chỗ trụ mà quán chiếu 
tất cả mọi vật, mọi việc trên thế gian nây chỉ là cơn gió huyễn 
mộng, chớ quá bám níu vào những ảo ảnh đến và đi, khởi sinh 
và suy tàn giữa những động biến của cuộc đời. Trong Kinh Kim 
Cang, Phật nói: “Tát cả những gì có hình tướng, như chiêm bao 
huyễn ảo, như bọt nước bóng mờ, như sương mù cũng như ánh 
chớp, phải nên quán sát là như vậy. ” 


Trong thời mạt pháp 10.000 năm, muốn tu hành để trừ diệt 
những bám chấp về Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, 
Thọ giả tướng, thì pháp môn thù thắng nhất là pháp Trì Danh 
Niệm Phật. Người niệm Phật phải an trụ tâm trên danh hiệu Phật, 
buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, dùng tiếng niệm Phật để dứt 
trừ mọi chấp trước về Nhân Ngã tướng, đó cũng chính là lý nghĩa 
của “Hệ Niệm Bắt Loạn ” trong bản Kinh A Di Đà. Khi trì nệm, 
người niệm Phật dùng tiếng niệm A Di Đà làm chiếc bè công 
đức, nhẹ nhàng độ thoát “tắt cả MỌI vọng niệm về chúng sanh ” 
sanh khởi trong từng mỗi sát na tưởng vọng, về miền an dưỡng 
Niết Bàn của cõi Tịnh Độ A Di Đà. Trong Tuyết Lư Lão Nhân 
Tịnh Độ “Tuyển Tập. Ngài Cư sĩ Lý Binh Nam đã nhiều lần 
khuyến tấn: “ấy buông xuống vạn duyên, đê khởi chánh niệm. 
Một câu A Di Đà, thẳng thừng mà niệm. ” 


Niềm tin Cực Lạc, câu Phật hiệu A Di Đà, Tứ Vô Lượng Tâm, 
Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bồ Đề Tâm, Ngũ 
Giới, Thập Thiện Nghiệp, Tứ Tư Lương (Tri Tín Nguyện Hạnh), 
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng): Đấy là những hành trang công đức 
trí huệ diệu hạnh vô thượng trong thời mạt pháp 10.000 năm mà 
Đức Thế Tôn đã ân cần trao dạy, người niệm Phật phải nghiêm 
kính tin giữ và hành trì, để chuyên THỨC thành TRÍ trên con 
đường giải thoát tâm linh. 


183 


TRI TÍN NGUYÊN HẠNH, đó là 4 món tư lương “biểu sâu, tin 
chắc, nguyện thiết, hành chuyên ” rất cần thiết cho người niệm 
Phật trong thời mạt pháp 10.000 năm, để dựa theo đó làm 
phương hướng tu trì, cảm thán ân đức của Phật đã vì chúng sanh 
mà nói pháp cứu độ này. Có “hiểu sâu” thì mới “fin chắc”, có 

“tin chắc” thì mới “nguyện thiết”, có “nguyện thiết” thì mới 
“hành chuyên ”. 


Hãy xem việc niệm Phật là vẫn đề KHẨN THIẾT NHẤT trong 
cuộc sống, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Hãy xem việc niệm 
Phật là NIÊM VUI trên tất cả. Hãy đặt VIỆC niệm Phật lên hàng 
đầu của tất cả mọi sự VIỆC, trọn kiếp đời nầy và muôn ngàn kiếp 
về sau. Hãy buông xuống vạn duyên và chỉ một lòng chuyên nhất 
trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Hãy thành tâm niệm Phật và 
chỉ biết niệm Phật. 


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn dạy: “C# Phật 
mười phương đã cùng nhau khuyến tán. Ai nhất tâm xưng niệm 
danh hiệu 4 Di Đà Phật, sẽ được chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, 
quyết định thành Phật. ” 


Phật đã nói pháp như thế, con đường đã được vạch sẵn như vậy, 
nếu có ai tin nhận thì hãy dựa theo đó mà tu trì. Hãy tin với niềm 
tin thật vững chắc, nghiêm kính khắc giữ vào trong tâm, hoan hỷ 
hành trì, tin như vậy mới là Chân Chánh Tín Thọ. 

Hãy thành tâm khẩn thiết mà phát nguyện vãng sanh cõi Tây 
Phương Cực Lạc. Đó là lý nghĩa yếu chỉ của bản Kinh A Di Đà, 
là chân Trí, chân Tín, chân Nguyện, chân Hạnh. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 
o00 


184 


185 


Phần 4 


Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ 


186 


. Du hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, 
vì A Di Đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu 
nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư 
Phật. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


187 


KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIÉP THỌ 


Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Hán dịch. 


Kinh pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp thọ. 


Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Đức Bạc Già Phạm ở vườn Cấp 
Cô Độc trong rừng Thệ Đa nơi thành Thất La Phiệt, cùng với 
chúng đại Bí sô một ngàn hai trắm năm mươi vị tụ hội. Tất cả là 
bậc Thanh Văn tôn túc, là bậc đại A La Hán mà mọi người đều 
biết. Tên các vị là Tôn giả Xá Lợi Tử, Ma Ha Mục Kiên Liên, 
Ma Ha Ca Diếp, A Nê Luật Đà. Các vị đại Thanh Văn như thế 
làm Thượng Thủ. 


Lại cùng với vô số các vị đại Bồ Tát tụ hội, tất cả đều an trú nơi 
quả vị Bất Thoái Chuyên, công đức vô lượng trang nghiêm. Tên 
các vị là Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Vô Năng Thắng, Bồ 
Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức. Các vị đại Bồ Tát 
như thế làm Thượng Thủ. 


Lại có Đề Thích, Đại Phạm Thiên Vương chủ tế của thế giới 
Kham Nhẫn, Tứ Thiên Vương hộ trì thế gian, các vị Thượng Thủ 
như vậy. Cùng với trăm ngàn ức vô số các Thiên tử và vô lượng 
chư Thiên, Người, A Tố Lạc ở thế gian, vì muốn nghe pháp nên 
cùng đến tham dự pháp hội. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Tử. Ông có biết không? 
Ở phương Tây, cách thế giới này trên trăm ngàn ức vô số cõi 
Phật có một thế giới Phật tên là Cực Lạc. Trong thế giới ấy có 
Đức Thế Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Quang 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, mười tôn hiệu viên mãn, 
hiện đang trụ trì yên ổn ở cõi ấy, vì các hữu tình mà thuyết giảng 


188 


pháp sâu xa vi diệu, khiên cho mọi người đêu được lợi ích an lạc 
thù thăng. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà thế giới Phật ấy có tên 
là Cực Lạc? 


Xá Lợi Tử, vì các hữu tình nơi thế giới ấy thân tâm không có 
những buôn lo khô não, mà chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh, 
cho nên gọi là thê giới Cực Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
khắp nơi đều có bảy lớp lan can báu xếp thành từng hàng, bảy 
lớp cây đa la báu xếp thành từng hàng, cùng với bảy lớp mành 
lưới báu bao bọc giáp vòng, trang nghiêm bằng bốn thứ báu: 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chưng bày mỹ diệu xen lẫn với nhau. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
khắp nơi đều có ao bảy thứ báu, có nước tám công đức tràn đầy 
trong đó. Vì sao gọi là nước tám công đức? Một là trong sạch, 
hai là mát mẻ, ba là ngon ngọt, bốn là mềm dịu, năm là tươi 
nhuận, sáu là an hòa, bảy là uống vào giải trừ đói khát cũng như 
tiêu trừ mọi tội lỗi, tám là uống vào quyết chắc nuôi dưỡng các 
căn tứ đại và tăng trưởng các thiện căn thù thắng. Các chúng 
sanh nhiều phước đức thường thích thọ dụng thứ nước này. 


Dưới đáy ao báu thì trải bằng cát vàng. Bốn phía quanh bờ ao có 
bốn bậc thêm trang nghiêm bằng bốn thứ báu, rất khả ái ưa thích. 
Xung quanh ao có các cây báu xếp thành từng hàng, tỏa hương 
thơm ngào ngạt, trang nghiêm bằng bảy thứ báu, rất khả ái ưa 


189 


thích. Thế nào là bảy thứ báu? Một là vàng, hai là bạc, ba là lưu 
ly, bốn là pha lê, năm là trân châu, sáu là mã não, bảy là xà cừ. 


Trong các ao thường có vô số hoa sen đủ mọi sắc màu, lớn như 
bánh xe. Hoa xanh thì hiển thị sắc xanh, ánh sáng xanh, hình ảnh 
xanh. Hoa vàng thì hiển thị sắc vàng, ánh sáng vàng, hình ảnh 
vàng. Hoa đỏ thì hiển thị sắc đỏ, ánh sáng đỏ, hình ảnh đỏ. Hoa 
trăng thì hiển thị sắc trắng, ánh sáng trắng, hình ảnh trăng. Bốn 
loại hoa, bốn hiển thị, bốn ánh sáng, bốn hình ảnh. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
thường tự nhiên có vô lượng vô biên các thứ nhạc vi diệu, thanh 
âm hòa nhã, rất khả ái ưa thích. Các hữu tình nghe những thanh 
âm vi diệu ấy thì các phiền não xấu ác đều được trừ diệt, vô 
lượng các thiện pháp lần lượt tăng trưởng, mau chóng chứng đắc 
Vô Thượng Chánh Đẳng Bò Đề. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
khắp cả mặt đất đều bằng vàng ròng hợp thành, chạm vào mềm 
mại, hương thơm tinh khiết, ánh sáng rực rỡ, vô lượng vô biên 
các thứ báu mỹ diệu xen lẫn với nhau. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


190 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
ngày đêm 6 thời thường có mưa hoa trời vi diệu, tươi sáng, mùi 
hương thanh khiết, mềm mại, đủ mọi sắc màu. Các hữu tình nhìn 
thấy thì thân tâm vui thích mà không tham đắm, làm tăng trưởng 
vô lượng vô biên công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Các 
hữu tình ở cõi đó ngày đêm 6 thời thường cúng dường Phật Vô 
Lượng Thọ. Vào mỗi sáng sớm, thường mang hoa trời, khoảng 
chừng một bữa ăn, bay đến vô lượng thế giới ở các phương khác, 
cúng dường trăm ngàn ức chư Phật. Nơi chỗ của chư Phật, mỗi 
người đem trăm ngàn ức hoa trời, tung rải hiến cúng chư Phật, 
rồi trở về thế giới của mình, dạo chơi các cối trời. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
thường có các giống chim đủ mọi sắc màu, xinh đẹp khả ái diệu 
kỳ, như ngỗng, nhạn, cò, hồng hạc, không tước, anh vũ, yết la 
tần ca, mạng mạng. Các loài chim ấy ngày đêm 6 thời thường tụ 
họp lại, hót ca những thanh âm hòa nhã. Tùy theo thanh âm của 
mỗi loài chim, nhằm tuyên dương các diệu pháp, là các pháp 
thâm sâu Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, 
Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, vô lượng các pháp vi 
diệu như thế. Các chúng sanh ở cõi đó nghe những thanh âm ấy 
đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tự thân tu tập vô lượng 
công đức. 

Này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Các giống chim ở cõi đó có 
phải là loài bàng sanh ác thú không? Ông chớ nghĩ như thế. Vì 
sao vậy? Vì cõi Phật thanh tịnh đó không có ba đường ác, cũng 
không nghe nói đến tên của ba đường ác, huống gì thật có những 
nghiệp tội chiêu cảm mà trở thành các loài bàng sanh ấy. Nên 


191 


biết, các loài chim ấy là do Phật Vô Lượng Thọ biến hóa ra để 
cho chúng tuyên xướng vô lượng pháp âm, làm cho các hữu tình 
được lợi ích an lạc. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
thường có gió dịu mát thổi qua các hàng cây báu và các mành 
lưới báu, phát ra những thanh âm vi diệu, ví như trăm ngàn ức 
các loại nhạc trời cùng lúc hòa chung, vang lên những âm thanh 
tuyệt vời, rất khả ái thưởng ngoạn. Như thế, cõi Phật đó thường 
có gió dịu mát thối qua các hàng cây báu và các mành lưới báu, 
phát ra những thanh âm vi diệu, thuyết giảng các pháp. Các 
chúng sanh ở cõi đó nghe những thanh âm ấy đều phát tâm niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là những tác ý vô lượng công đức. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
có vô lượng vô biên những thứ chẳng thể nghĩ bàn như thế, thật 
là hiếm có. Giả sử, trải qua trăm ngàn ức vô số kiếp, dùng vô 
lượng trăm ngàn ức cái lưỡi, trên mỗi cái lưỡi phát ra vô lượng 
thanh âm để tán thán công đức ấy cũng chắng thê nào tán thán 
cùng tận được, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc, 
vì nhân duyên gì mà Đức Phật ây có tên là Vô Lượng Thọ? 


Xá Lợi Tử, do Đức Như Lai và các hữu tình ở cõi đó có thọ mạng 
vô lượng vô sô đại kiêp. Do bởi nhân duyên ây, cho nên Đức 


192 


Như Lai ở cõi đó được gọi là Vô Lượng Thọ. Xá Lợi Tử, Đức 
Phật Vô Lượng Thọ chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác đến nay đã được mười đại kiếp. 


Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà Đức Phật ấy có tên là Vô Lượng 
Quang? 


Xá Lợi Tử, do Đức Như Lai ở cõi đó thường phóng ra vô lượng 
vô biên ánh sáng vi diệu, chiếu soi tất cả các cõi Phật mười 
phương, thực hiện các Phật sự không bị chướng ngại. Do bởi 
nhân duyên Ấy, cho nên Đức Như Lai ở cõi đó được gọi là Vô 
Lượng Quang. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
của Phật Vô Lượng Thọ thường có vô lượng Thanh Văn đệ tử, 
tất cả đều là bậc đại A La Hán, đầy đủ các công đức vi diệu, số 
lượng vô biên chắng thể nào tính kẻ. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
của Phật Vô Lượng Thọ thường có vô lượng Bồ Tát đệ tử, tất cả 
đều là bậc Nhất Sanh Sở Hệ, đầy đủ các công đức vi diệu, số 
lượng vô biên chẳng thể nào tính kê. Giả sử, trải qua vô lượng 
vô số kiếp đề tán thán công đức ấy cũng chẳng thê nào tán thán 
cùng tận được. 


193 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có hữu tình nào sanh về cõi đó, thì đều 
là bậc Bất Thoái Chuyển, quyết chắc không bị sa đọa vào các 
nẻo hiểm nguy ác thú, các chốn biên địa man đã hạ tiện, mà 
thường du hành đến các quốc độ thanh tịnh, hạnh nguyện thù 
thắng, niệm niệm tăng tiến, nhất định sẽ chứng đắc Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rât khả ái ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cục Lạc. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có hữu tình nào nghe được Phật Vô 
Lượng Thọ ở phương Tây và cõi nước thanh tịnh của Ngài với 
vô lượng công đức trang nghiêm, thì người đó phải nên phát 
nguyện sanh về cõi Phật ấy. Vì sao vậy? Vì nếu sanh về cõi ấy, 
sẽ được vô lượng công đức trang nghiêm như vậy, cùng với các 
bậc Đại sĩ tụ hội một nơi, thọ dụng đầy đủ công đức trang nghiêm 
nơi cõi Phật thanh tịnh, vui hưởng pháp đại thừa, không còn bị 
thoái chuyên, vô lượng hạnh nguyện, niệm niệm tăng tiễn, mau 
chóng chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. 


Xá Lợi Tử, các loài hữu tình được sanh về cõi Phật ấy đều đã 
thành tựu vô lượng vô biên công đức, chứ chăng phải có chút ít 
căn lành mà được sanh về cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
của Phật Vô Lượng Thọ. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có người con trai lành, hoặc người con 
gái lành, với lòng tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu vô lượng 
vô biên công đức chăng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và 
thế giới Cực Lạc công đức trang nghiêm. Nghe rồi tư duy, hoặc 


194 


một ngày đêm, hoặc hai ngày đêm, hoặc ba ngày đêm, hoặc bốn 
ngày đêm, hoặc năm ngày đêm, hoặc sáu ngày đêm, hoặc bảy 
ngày đêm, hệ niệm bất loạn. Thì người con trai lành đó, hoặc 
người con gái lành đó, lúc lâm chung, được Phật Vô Lượng Thọ 
cùng với vô lượng Thanh Văn Bồ Tát đệ tử vây quanh trước sau, 
đến trước mặt người đó, từ bi gia hộ, khiến tâm thức người đó 
không bị tán loạn, xả bỏ xác thân, theo Đức Phật và Thánh 
chúng, sanh về cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của Phật 
Vô Lượng Thọ. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, Ta thấy nhân duyên lớn với lợi ích an lạc 
như vậy, nên nói lời chân thật: “Nếu có người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, với lòng tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu 
công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và cõi Phật 
thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc, thì các người ấy phải nên tin nhận, 
phát nguyện, thọ trì, tu tập đúng như lời dạy, sẽ được sanh về cõi 
Phật đó.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như Ta hôm nay xưng dương tán thán cõi 
Phật vô lượng vô biên công đức chăng thê nghĩ bàn của Phật Vô 
Lượng Thọ, thì như vậy ở phương Đông, hiện cũng có Bất Động 
Như Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn Như Lai, Sơn Quang Như 
Lai, Diệu Tràng Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thé, 
an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Đông, mỗi Đức Phật ấy 
thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại 
thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin 
nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thể nghĩ 
bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Nam, hiện cũng có Nhật 
Nguyệt Quang Như Lai, Danh Xưng Quang Như Lai, Đại Quang 
Uấn Như Lai, Mê Lô Quang Như Lai, Vô Biên Tỉnh Tấn Như 
Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của 


195 


mình ở phương Nam, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng 
dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời 
chân thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng 
tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn và được tất cả chư Phật 
nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Tây, hiện cũng có Vô 
Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Uần Như Lai, Vô Lượng Quang 
Như Lai, Vô Lượng Tràng Như Lai, Đại Tự Tại Như Lai, Đại 
Quang Như Lai, Quang Diệm Như Lai, Đại Bảo Tràng Như Lai, 
Phóng Quang Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an 
trú nơi cõi Phật của mình ở phương Tây, mỗi Đức Phật ấy thị 
hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên 
thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Bắc, hiện cũng có Vô 
Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Như Lai, Vô Lượng 
Thiên Cô Chấn Đại Diệu Âm Như Lai, Đại Uẫn Như Lai, Quang 
Võng Như Lai, Sa La Đế Vương Như Lai, hằng hà sa số các Đức 
Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Bắc, mỗi 
Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba 
ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình 
phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật 
chăng thê nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Dưới, hiện cũng có Thị 
Hiện Nhất Thiết Diệu Pháp Chánh Lý Thường Phóng Hỏa 
Vương Thắng Đức Quang Minh Như Lai, Sư Tử Như Lai, Danh 
Xưng Như Lai, Dự Quang Như Lai, Chánh Pháp Như Lai, Diệu 
Pháp Như Lai, Pháp Tràng Như Lai, Công Đức Hữu Như Lai, 
Công Đức Hiệu Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, 


196 


an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Dưới, mỗi Đức Phật ấy 
thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại 
thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin 
nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thể nghĩ 
bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Trên, hiện cũng có Phạm 
Âm Như Lai, Tú Vương Như Lai, Hương Quang Như Lai, Như 
Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Thị Hiện Nhất Thiết Nghĩa 
Lợi Như Lai, hằng hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi 
Phật của mình ở phương Trên, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà 
nói lời chân thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp 
môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn và được tất 
cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Đông Nam, hiện cũng có 
Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương Như Lai, hằng hà 
sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở 
phương Đông Nam, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng 
dài, bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời 
chân thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng 
tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn và được tất cả chư Phật 
nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Tây Nam, hiện cũng có 
Tối Thượng Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như Lai, hằng 
hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở 
phương Tây Nam, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, 
bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân 
thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán 
công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật 
nhiếp thọ.” 


197 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Tây Bắc, hiện cũng có 
Vô Lượng Công Đức Hỏa Vương Quang Minh Như Lai, hằng 
hà sa số các Đức Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở 
phương Tây Bắc, mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, 
bao trùm khắp cả ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân 
thật: “Các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán 
công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật 
nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở phương Đông Bắc, hiện cũng có 
trăm ngàn ức vô số Quảng Tuệ Như Lai, hằng hà sa số các Đức 
Phật như thế, an trú nơi cõi Phật của mình ở phương Đông Bắc, 
mỗi Đức Phật ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp cả 
ba ngàn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các hữu tình 
phải nên tin nhận thọ trì pháp môn xưng tán công đức cõi Phật 
chăng thê nghĩ bàn và được tất cả chư Phật nhiếp thọ.” 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà kinh nây có tên là 
“Pháp môn xưng tán công đức cõi Phật chăng thê nghĩ bàn và 
được tât cả chư Phật nhiệp thọ””? 


Xá Lợi Tử, vì trong kinh này đã xưng dương tán thán công đức 
cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn ở thế giới Cực Lạc của Phật Vô 
Lượng Thọ, cho đến mười phương chư Phật Thế Tôn, vì muốn 
dùng phương tiện cho các hữu tình được lợi ích an lạc, nên an 
trú nơi cõi nước của mình, thị hiện đại thần thông biến hóa, nói 
lời chân thật, khuyến khích các hữu tình phải nên tin nhận thọ trì 
pháp môn này. Cho nên kinh này có tên là “Pháp môn xưng tán 
công đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật 
nhiếp thọ”. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nêu có người con trai lành, hoặc người con 
gái lành, hoặc đã được nghe, hoặc sẽ được nghe, hoặc đang được 


198 


nghe. Nghe kinh này rồi thì sanh lòng tin hiểu sâu xa. Sanh lòng 
tin hiểu rồi thì chắc chắn sẽ được hằng hà sa số chư Phật Thế 
Tôn ở khắp mười phương nhiếp thọ. Các hữu tình hãy tu tập 
đúng như lời dạy, quyết chắc sẽ đạt được quả vị Bất Thoái 
Chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, quyết 
chắc sẽ được sanh về cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc của 
Phật Vô Lượng Thọ. 


Cho nên, Xá Lợi Tử, tất cả các hữu tình phải nên tin nhận, thọ 
tr, lý giải lời nói của Như Lai và của các Đức Phật Thế Tôn 
mười phương, phải nên chuyên cần tỉnh tấn, tu tập đúng như lời 
dạy, chớ sanh lòng hoài nghi, lo ngại. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có người con trai lành, hoặc người con 
gái lành, đối với công đức trang nghiêm nơi cõi Phật thanh tịnh 
ở thế giới Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ, hoặc đã phát 
nguyện, hoặc sẽ phát nguyện, hoặc đang phát nguyện, chắc chắn 
sẽ được hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn ở khắp mười phương 
nhiếp thọ. Các hữu tình hãy tu tập đúng như lời dạy, quyết chắc 
sẽ đạt được quả vị Bắt Thoái Chuyên nơi đạo Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, quyết chắc sẽ được sanh về cõi Phật thanh 
tịnh ở thế giới Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ. 


Cho nên, Xá Lợi Tử, nếu có người con trai lành, hoặc người con 
gái lành, có lòng tin thanh tịnh, đối với cõi Phật thanh tịnh ở thế 
giới Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ đã có sự tin hiểu sâu xa 
trong lòng, thì tất cả phải nên phát nguyện sanh về cõi nước đó, 
chớ nên buông lung. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như Ta hôm nay xưng dương tán thán công 
đức chăng thể nghĩ bàn của cõi Phật ở thế giới Cực Lạc của Phật 
Vô Lượng Thọ, thì chư Phật Thế Tôn ở khắp mười phương cũng 
xưng tán công đức vô biên chắng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời 


199 


như vầy: “Rất lạ kỳ hiếm có, Thích Ca Tịch Tĩnh, Thích Ca Pháp 
Vương, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có thể ở trong thế 
giới Kham Nhẫn này, thời ngũ trược ác thế, đó là kiếp trược, chư 
hữu tình trược, chư phiền não trược, kiến trược, mạng trược, ở 
trong cõi ấy, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, vì 
muốn dùng phương tiện cho các hữu tình được lợi ích an lạc, nên 
thuyết giảng pháp môn mà thế gian rất khó tin.” 


Cho nên, Xá Lợi Tử, các vị nên biết Ta hôm nay ở trong thời 
ngũ trược ác thế của thế giới Kham Nhẫn tạp nhiễm nây, chứng 
đắc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, vì muốn dùng phương 
tiện cho các hữu tình được lợi ích an lạc, nên thuyết giảng pháp 
môn mà thế gian rất khó tin. Thì đó là việc hiếm có, chăng thể 
nghĩ bàn. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong thời ngũ trược ác thế của thế giới 
Kham Nhẫn tạp nhiễm này, nếu có người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, có lòng tin thanh tịnh, nghe nói về pháp môn 
mà tất cả thế gian rất khó tin, rồi sanh lòng tin hiểu, thọ trì, diễn 
giảng, tu tập đúng như lời dạy, thì phải biết người ấy thật là hiếm 
có, đã từng gieo trồng căn lành với vô lượng các Đức Phật. 
Người ấy, lúc lâm chung, nhất định sẽ được sanh về thế giới Tây 
Phương Cực Lạc, thọ dụng đầy đủ công đức trang nghiêm nơi 
cối Phật thanh tịnh, vui hưởng pháp đại thừa. Ngày đêm 6 thời, 
được gần gũi cúng dường Phật Vô Lượng Thọ, đi khắp mười 
phương đề cúng đường các chư Phật, được nghe pháp, được Phật 
thọ ký. Lấy phước đức trí tuệ làm hành trang, sớm được viên 
mãn, mau chóng chứng đắc Vô Thượng Chánh Đắng Bỏ Đề. 


200 


Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh nầy xong, Tôn giả Xá Lợi Tử, 
các vị đại Thanh Văn, cùng chúng đại Bồ Tát, vô lượng chư 
Thiên, Người, A Tổ Lạc, tất cả đại chúng, nghe lời Phật dạy, hết 
sức vui mừng, tin nhận và phụng hành. 


o00 


201 


Phần 5 


48 Lòi Nguyện Của Phật A Di Đà 


202 


. Du hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tế các 


thiện pháp và luôn luôn sanh ra tất cả Phật pháp. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


203 


—m 
Bm 


48 LỜI NGUYÊN CỦA PHẬT A DI ĐÀ 


1. Nếu tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi có Địa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


2. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
sau khi mạng chung, còn bị đọa vào ba đường ác (ĐỊa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh), tôi thê không chứng quả chánh giác. 


3. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
thân sắc chăng thuân vàng, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


4. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
thân tướng có tốt xấu chẳng đồng nhau, tôi thề không chứng quả 
chánh giác. 


5. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng có Túc mạng thông, ít nhât là biêt được những việc trong 
trăm ngàn ức vô sô kiệp, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


6. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng được Thiên nhãn thông, ít nhât là thây được trăm ngàn ức 
vô sô thê giới của chư Phật, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


7. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng được Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe được tắt cả lời thuyết 
pháp của trăm ngàn ức vô số chư Phật mà thọ trì, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 


204 


8. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tÔI, 
chăng được Tha tâm thông, ít nhất là biết được tâm niệm của tất 
cả chúng sanh trong trăm ngàn ức vô số thế giới, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 


9, Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng được Thần túc thông, trong khoảng một niệm, ít nhất là 
vượt qua trăm ngàn ức vô số thế giới, tôi thề không chứng quả 
chánh giác. 


10. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
còn có quan niệm tham châp lây thân, tôi thê không chứng quả 
chánh giác. 


11. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng an trụ trong dòng chánh định, cho mãi đên khi thành Phật, 
tôi thề không chứng quả chánh giác. 


12. Nếu tôi được thành Phật, hào quang của tôi còn có hạn lượng, 
ít nhất là chiếu thâu trăm ngàn ức vô số thế giới, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 

13. Nếu tôi được thành Phật, thọ mạng của tôi còn có hạn lượng, 
ít nhất là trăm ngàn ức vô số kiếp, tôi thề không chứng quả chánh 
giác. 

14. Nếu tôi được thành Phật, có người tính đếm mà biết được số 
lượng Thanh Văn trong cõi nước tôi, hoặc là vô lượng Bích Chi 
Phật cùng nhau tính đếm trong trăm ngàn ức kiếp mà biết được 
số lượng Thanh Văn đó, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


205 


15. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
có thọ mạng còn hạn lượng (trừ khi họ có bôn nguyện riêng, tự 
tại theo ý muôn), tôi thê không chứng quả chánh giác. 


16. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
nêu có người nghe được danh từ bât thiện, tôi thê không chứng 
quả chánh giác. 


17. Nếu tôi được thành Phật, vô lượng chư Phật trong mười 
phương thế giới chẳng đều ngợi khen danh hiệu tôi, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 


18. Nếu tôi được thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm 
tín ngưỡng, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến trong 10 niệm 
(lúc lâm chung), nếu chăng được sanh về (trừ khi họ phạm tội 
ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp), tôi thề không chứng quả 
chánh giác. 


19. Nếu tôi được thành Phật, mười phương chúng sanh phát tâm 
Bỏ Đề, tu tạo công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc 
lâm chung, nêu tôi chăng cùng chư Thánh chúng hiện thân trước 
người đó, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


20. Nếu tôi được thành Phật, mười phương chúng sanh nghe 
danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi, tu tạo công đức, chí tâm 
hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chăng được như ý 
nguyện, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


21. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
chăng đây đủ 32 tướng tôt của bậc đại nhân, tôi thê không chứng 
quả chánh giác. 


206 


22. Nêu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, sanh về 
cõi nước tôi, cứu cánh sẽ là bậc Nhất Sanh Bồ Xứ (trừ khi họ có 
bổn nguyện riêng, tự tại hóa hiện), vì chúng sanh mà phát hoằng 
thệ nguyện, tu tạo công đức, độ thoát muôn loài, đi khắp thế giới 
của chư Phật, tu hạnh Bồ Tát, cúng dường mười phương chư 
Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều được an 
trụ nơi đạo Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, vượt ngoài 
hạnh tu của các hạng tầm thường, hiện tiền tu tập Đại Nguyện 
của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu chắng được như thế, tôi thề 
không chứng quả chánh giác. 


23. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
nương nơi thần lực của Phật, đi cúng dường mười phương chư 
Phật, khoảng thời gian một bữa ăn, chẳng đi khắp vô lượng vô 
số ức thế giới của chư Phật, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


24. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
khi ở trước mười phương chư Phật, thị hiện công đức của mình, 
muốn có những đồ vật cúng dường mà chẳng được đúng như ý 
muốn, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


25. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
không được Nhât Thiệt Trí, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


26. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
chăng đều được thân kim cang Na La Diên, tôi thề không chứng 
quả chánh giác. 


27. Nếu tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng 
của Trời và Người có hình sắc đẹp đẽ, trong sáng, mầu nhiệm, 
không thê tính đoán mà biết được, dù là người có Thiên nhãn. 
Nếu có người biết được danh số rõ ràng các đồ vật ấy, tôi thề 
không chứng quả chánh giác. 


207 


28. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
dù là người ít công đức nhất, chăng thấy biết cây Đạo Tràng cao 
bốn trăm vạn do tuần, vô lượng sắc hào quang, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 


29. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
thọ trì, đọc tụng, giảng thuyêt kinh pháp mà chăng được trí huệ 
biện tài, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


30. Nếu tôi được thành Phật, có người hạn lượng được về trí huệ 
biện tài của Bô Tát trong cõi nước tôi, tôi thê không chứng quả 
chánh giác. 


31. Nếu tôi được thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, tất cả nơi 
đều soi thấy vô lượng vô số bất khả tư nghì mười phương thế 
giới, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chăng được 
như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


32. Nếu tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mặt đất đến 
hư không, lầu đài, cung điện, ao nước, hoa cây, tất cả vạn vật 
đều là vô lượng chất báu và trăm ngàn thứ hương hợp lại mà 
thành, xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm tỏa khắp mười phương thế 
giới. Chúng Bồ Tát ngửi được mùi hương ấy thì đều tu hạnh của 
Phật. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không chứng quả chánh 
giác. 


33. Nếu tôi được thành Phật, các chúng sanh trong vô lượng bất 
khả tư nghì mười phương thế giới, được ánh hào quang của tôi 
chiếu đến, thì thân tâm họ hòa dịu hơn cả hàng Trời và Người. 
Nếu chẳng được như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


208 


34. Nếu tôi được thành Phật, các chúng sanh trong vô lượng bất 
khả tư nghì mười phương thế giới, nghe danh hiệu tôi mà không 
được Vô Sanh Pháp Nhẫn, cùng các môn Tổng Trì thâm sâu, tôi 
thề không chứng quả chánh giác. 


35. Nếu tôi được thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất 
khả tư nghì mười phương thế giới, nghe danh hiệu tôi, vui mừng 
tin mến, phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân gái. Nếu sau khi mạng 
chung mà còn trở lại làm thân người nữ, tôi thề không chứng quả 
chánh giác. 


36. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất 
khả tư nghì mười phương thế giới, nghe danh hiệu tôi, thường 
tỉnh tấn tu phạm hạnh, cho mãi đến khi thành Phật. Nếu chăng 
được như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


37. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong vô lượng bắt 
khả tư nghì mười phương thế giới, nghe danh hiệu tôi, cúi đầu 
đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tin mến, tu hạnh Bồ 
Tát, thì tất cả Trời và Người đều kính trọng kẻ đó. Nếu chăng 
được như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


38. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
muốn có y phục, thì y phục tốt đẹp và đúng pháp liền theo tâm 
niệm của người đó mà tự nhiên hiện đến trên thân. Nếu còn phải 
cắt may, nhuộm giặt, tôi thề không chứng quả chánh giác. 

39. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
thọ hưởng sự an vui không bằng vị Tỳ Kheo có Lậu tận thông, 
tôi thề không chứng quả chánh giác. 


209 


40. Nếu tôi được thành Phật, Trời và Người trong cõi nước tôi, 
tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của mười phương 
chư Phật, thì liền soi thấy ở trong cây báu, đúng theo ý muôn, 
như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như 
thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


41. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, từ đó cho đến khi thành Phật mà các căn còn thiếu xấu, 
tôi thê không chứng quả chánh giác. 


42. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, tất cả đều được Giải Thoát Tam Muội. An trụ nơi tam 
muội đó, khoảng một niệm, cúng dường vô lượng bắt khả tư nghì 
chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chăng 
được như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


43. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, sau khi mạng chung, sanh vào nhà tôn quý. Nếu chắng 
được như thê, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


44. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, vui mừng hớn hở, tu hạnh Bô Tát, đây đủ các công đức. 
Nêu chăng được như thê, tôi thê không chứng quả chánh giác. 


45. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, đều được Phổ Đăng Tam Muội. An trụ nơi tam muội 
đó, cho mãi đến khi thành Phật, thường được thấy vô lượng bắt 
khả tư nghì chư Phật. Nếu chăng được như thế, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 


46. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, 
muốn nghe pháp gì thì liền tự nhiên được nghe pháp ấy. Nếu 
chăng được như thế, tôi thề không chứng quả chánh giác. 


210 


47. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, chắng được đến bậc Bất Thoái Chuyên, tôi thề không 
chứng quả chánh giác. 

48. Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác, nghe danh 
hiệu tôi, chăng liền được Đệ Nhất Âm Hưởng Nhẫn, cùng ở nơi 
Phật pháp mà chắng liền được bậc Bất Thoái Chuyển, tôi thề 
không chứng quả chánh giác. 


o00 


211 


Phần 6 


Đối Chiếu Bản Dịch Hán Việt 


212 


. HD. hiệu Phật như nước cam lỗ quý báu, vì có thê tây 


rửa mọi thứ phiền não dơ bần, khiến vọng tâm trở thành 
đài gương làu làu sáng sạch. 


Kinh Niệm Phật Ba La Mật 


213 


XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT | KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ 
NHIẾP THỌ KINH PHẬT NHIÉP THỌ 
Hán âm Việt ngữ 
Đường Tam Tạng Pháp Sư Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư 
Huyền Trang phụng chiếu dịch | Huyền Trang phụng chiếu dịch 
Như thị ngã văn. Tôi nghe như vây. 
Nhất thời, Một thuở nọ, 


Bạc Già Phạm tại Thất La Phiệt, 
trụ Thệ Đa lâm Câp Cô Độc 
viên, 


Đức Bạc Già Phạm ở vườn Cấp 
Cô Độc trong rừng Thệ Đa nơi 
thành Thát La Phiệt, 


dữ đại Bí sô chúng, 


cùng với chúng đại Bí sô 


thiên nhị bách ngũ thập nhân 
câu. 


một ngàn hai trăm năm mươi vị 
tụ hội. 


Nhất thiết giai thị tôn túc Thanh 
Văn, 


Tát cả là bậc Thanh Văn tôn túc, 


chúng vọng sở thức đại A La 
Hán. 


là bậc đại A La Hán mà mọi 
người đêu biết. 


Kỳ danh viết: Tôn giả Xá Lợi 
Tử, Ma Ha Mục Kiên Liên, Ma 
Ha Ca Diệp, A Nê Luật Đà. 


Tên các vị là Tôn giả Xá Lợi Tủ, 
Ma Ha Mục Kiên Liên, Ma Ha 
Ca Diệp, A Nê Luật Đà. 


Như thị đăng chư đại Thanh Văn 
nhi vi Thượng Thủ. 


Các vị đại Thanh Văn như thể 
làm Thượng Thủ. 


Phục dữ vô lượng Bỏ Tát Ma Ha 
Tát câu, 


Lại cùng với vô số các vị đại Bồ 
Tát tụ hội, 


nhất thiết giai trụ Bât Thoái 
Chuyên vị, vô lượng công 
đức chúng sở trang nghiêm, 


tất cả đều an trú nơi quả vị Bắt 
Thoái Chuyên, công đức vô 
lượng trang nghiêm. 


Kỳ danh viết: Diệu Cát Tường 
Bồ Tát, Vô Năng Thắng Bồ Tát, 
Thường Tỉnh Tân Bỏ Tát, Bất 
Hưu Tức Bồ Tát. 

Như thị đăng chư đại Bô Tát nhi 
vi Thượng Thủ. 


Tên các vị là Bồ Tát Diệu Cát 
Tường, Bô Tát Vô Năng Thắng, 
Bồ Tút Thường Tỉnh Tấn, Bồ Tát 
Bất Hưu Tức. 

Các vị đại Bồ Tát như thể làm 
Thượng Thủ. 


214 


Phục hữu Đề Thích, Đại Phạm 
Thiên Vương, Kham Nhẫn giới 
chủ, Hộ Thế Tứ Vương, như thị 
Thượng Thủ. 


Lại có Đề Thích, Đại Phạm 
Thiên Vương chủ tế của thể giới 
Kham Nhẫn, Tứ Thiên Vương hộ 
trì thế gian, các vị Thượng Thú 
nh vậy. 


Bách thiên câu chi na 
dữu đa sô chư Thiên tử chúng, 


Cùng với trăm ngàn ức vô sô 
các Thiên tử 


cập dư thế gian vô lượng Thiên, 
Nhân, A Tô Lạc đăng, 


và vô lượng chư Thiên, Người, A 
Tổ Lạc ở thể gian, 


vị văn pháp cô, câu lai hội tọa. 


vì muốn nghe pháp nên cùng đến 
tham dự pháp hội. 


Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Xá Lợi 
Tử. 


Báy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài 
Xá Lợi Tủ. 


Nhữ kim tri bất, 


Ông có biết không ? 


ư thị Tây phương, khứ thử thế 
giới quá bách thiên câu chi na 
dữu đa Phật độ 


Ở phương Tây, cách thể giới nầy 
trên trăm ngàn ức vô sô cối Phật 


hữu Phật thế giới danh viết Cực 
Lạc. 


có một thê giới Phật tên là Cực 
Lạc. 


Kỳ trung Thế Tôn danh Vô 
Lượng Thọ cập Vô Lượng 
Quang Như lai, Ứng Chánh 
Đăng Giác, thập hiệu viên mãn, 


Trong thế giới ấy có Đức Thể 
Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ Như 
Lai, Vô Lượng Quang Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, 
mười tôn hiệu viên mãn, 


kim hiện tại bỉ an ôn trú trì, 


hiện đang trụ trì yên ôn ở cối ấy, 


vị chư hữu tình, tuyên thuyết 
thậm thâm vi diệu chi pháp, lịnh 
đắc thù thăng lợi ích an lạc. 


vì các hữu tình mà thuyết giảng 
pháp sâu xa vi diệu, khiến cho 
mọi người đều được lợi ích an 
lạc thù thắng. 


Hựu Xá Lợi Tử, hà nhân hà 
duyên, bỉ Phật thê giới danh vi 
Cực Lạc? 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì nhân 
duyên gì mà thế giới Phật ấy có 
tên là Cực Lạc ? 


215 


Xá Lợi Tử, do bỉ giới trung chư 
hữu tình loại, vô hữu nhất thiết 
thân tâm ưu khô, duy hữu vô 
lượng thanh tịnh thiện lạc, 


Xá Lợi Tử, vì các hữu tình nơi 
thế giới ấy thân tâm không có 
những buôn lo khổ não, mà chỉ 
có vô lượng h lạc thanh tịnh, 


thị cố danh vi Cực Lạc thê giới. 


cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc, 


xứ xứ giai hữu thất trùng hàng 
liệt diệu bảo lan thuãn, 


khắp nơi đêu có bảy lớp lan can 
báu xếp thành từng hàng, 


thất trùng hàng liệt bảo đa la thọ, 


bảy lớp cây đa la báu xếp thành 
từng hàng, 


cập hữu thất trùng diệu bảo la 
võng, châu táp vi nhiêu, 


cùng với bảy lớp mành lưới báu 
bao bọc giáp vòng, 


tứ bảo trang nghiêm: 


trang nghiêm bằng bốn thứ báu: 


kim bảo, ngân bảo, phệ lưu ly 
bảo, pha chi ca bảo, 


vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 


diệu sức gian khi. 


chưng bày mỹ diệu xen lân với 
nhau. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung, hữu 
như thị đắng chúng diệu khi sức 
công đức trang nghiêm, thậm 
khả ái lạc, thị có danh vi Cực 
Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thể giới Cực 
Lạc, 


xứ xứ giai hữu thât diệu bảo trì, 


khắp nơi đêu có ao bảy thứ báu, 


bát công đức thủy, di mãn kỳ 


có nước tám công đức tràn đáy 


trung. trong đó. 
Hà đăng danh vi bát công đức Vì sao gọi là nước tắm công 
thủy? đức 2 


Nhất giả trừng tịnh, 


Một là trong sạch, 


216 


nhị giả thanh lãnh, hai là mát mẻ, 
tam giả cam mỹ ba là ngon ngọt, 
tứ giả khinh nhuyễn, bồn là mêm dịu, 


ngũ giả nhuận trạch, 


năm là tươi nhuận, 


lục giả an hòa, 


sáu là an hòa, 


thất giả âm thời trừ cơ khát đăng 
vô lượng quá hoạn, 


bảy là uống vào giải trừ đói khát 
cũng nhự tiêu trừ mọi tội lôi, 


bát giả âm dĩ định năng trưởng 
dưỡng chư căn tứ đại, tăng ích 


chủng chủng thù thắng thiện căn. 


tám là uông vào quyết chặc nuôi 
dưỡng các căn tứ đại và tăng 
trưởng các thiện căn thù thăng. 


Đa phước chúng sanh thường lạc 
thọ dụng. 


Các chúng sanh nhiễu phước 
đức thường thích thọ dụng thứ 
HHỚC náy. 


Thị chư bảo trì, để bỗ kim sa. 


Dưới đáy ao báu thì trải bằng 
cát vàng. 


Tứ diện châu táp, hữu tứ giai 
đạo, tứ bảo trang nghiêm, thậm 
khả ái lạc. 


Bốn phía quanh bờ ao có bốn 
bậc thêm trang nghiêm băng bón 
thứ báu, rát khả ái ưa thích. 


Chư trì châu táp hữu diệu bảo 
thọ, gian sức hàng liệt, hương 
khí phân phức, thất bảo trang 
nghiêm, thậm khả ái lạc. 


Xung quanh ao có các cây báu 
xếp thành từng hàng, tỏa hương 
thơm ngào ngạt, trang nghiêm 
bằng bảy thứ báu, rất khả ái ưa 
thích. 


Ngôn thất bảo giả: 


Thể nào là bảy thứ báu ? 


nhất kim, nhị ngân, tam phệ lưu 
ly, tứ pha chi ca, ngũ xích trân 
châu, lục a thấp ma yết lạp bà 
bảo, thất mâu sa lạc yết lạp bà 
bảo. 


Một là vàng, hai là bạc, ba là 
lưu ly, bôn là pha lê, năm là trần 
châu, sáu là mã não, bảy là xà 
Cừ. 


Thị chư trì trung, thường hữu 
chủng chủng tạp sắc liên hoa, 


Trong các ao thường có vô số 
hoa sen đủ mọi sắc màu, 


lượng như xa luân. lớn như bánh xe. 


217 


Thanh hình thanh hiển thanh 


Hoa xanh thì hiển thị sắc xanh, 


quang thanh ảnh. ánh sáng xanh, hình ảnh xanh. 
Hoàng hình hoàng hiên hoàng Hoa vàng thì hiện thị sắc vàng, 
quang hoàng ảnh. ánh sáng vàng, hình ảnh vàng. 


Xích hình xích hiên xích quang 
xích ảnh. 


Hoa đỏ thì hiển thị sắc đỏ, ánh 
sảng đỏ, hình ảnh đỏ. 


Bạch hình bạch hiển bạch quang 
bạch ảnh. 


Hoa trắng thì hiển thị sắc trắng, 
ánh sáng trăng, hình ảnh trắng. 


Tứ hình tứ hiển tứ quang tứ ảnh. 


Bốn loại hoa, bốn hiển thị, bốn 
ánh sáng, bốn hình ảnh. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung, hữu 
như thị đắng chúng diệu khi sức, 
công đức trang nghiêm thậm khả 
ái lạc, thị cố danh vi Cực Lạc thế 
gIỚI. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cối 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc 


tự nhiên thường hữu vô lượng 
vô biên chúng diệu kỹ nhạc, 


thường tự nhiên có võ lượng vô 
biên các thứ nhạc vì diệu, 


âm khúc hòa nhã, thậm khả ái 
lạc. 


thanh âm hòa nhã, rất khả ái ưa 
thích. 


Chư hữu tình loại văn tư diệu 
âm, 


Các hữu tình nghe những thanh 
âm vi điệu áy 


chư ác phiền não tất giai tiêu 
diệt, vô lượng thiện pháp tiệm 
thứ tăng trưởng, tốc chứng Vô 
Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. 


thì các phiên não xấu ác đêu 
được trừ diệt, vô lượng các thiện 
pháp lân lượt tăng trưởng, mau 
chóng chứng đặc Vô Thượng 
Chánh Đăng Bồ Đẻ. 


Xá Lợi Tử, bí Phật độ trung hữu 
như thị đăng chúng diệu khỉ sức, 
công đức trang nghiêm thậm khả 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thê, rát khả ái 


218 


ái lạc, thị cô đanh vi Cực Lạc thế 


ưa thích, cho nên gọi là thê giới 


ĐIỚI. Cục Lạc. 
Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thê giới | Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
tịnh Phật độ trung, Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 


Lạc, 


châu biến đại địa chân kim 
hợp thành, 


khắp cả mặt đất đêu bằng vàng 
ròng hợp thành, 


kỳ xúc nhu nhuyễn, hương 
khiết quang minh, vô lượng vô 
biên diệu bảo gian sức. 


chạm vào mêm mại, hương thơm 
tinh khiết, ánh sáng rực rỡ, vô 
lượng vô biên các thứ báu mỹ 
diệu xen lẫn với nhau. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung, hữu 
như thị đẳng chúng diệu khỉ 
sức, công đức trang nghiêm 
thậm khả ái lạc, thị cỗ danh vi 
Cực Lạc thế ĐIỚI. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vì diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc, 


trú dạ lục thời, 


ngày đêm 6 thời, 


thường vũ chủng chủng thượng 
diệu thiên hoa, 


thường có mưa hoa trời vì diệu, 


quang trạch hương khiết tế 
nhuyên tạp sắc, 


tươi sảng, mùi hương thanh 
khiết, mêm mại, đủ mọi sắc màu. 


tuy lịnh kiến giả thân tâm thích 
duyệt nhi bât tham trước. 


Các hữu tình nhìn thấy thì thân 
tâm vui thích mà không tham 
đăm, 


Tăng trưởng hữu tình vô lượng 
vô sô bât khả tư nghị thù thăng 


Bi hữu tình loại trú dạ lục thời 
thường trì cúng dường Vô 
Lượng Thọ Phật. 


làm tăng trưởng vô lượng vô 
biên công đức thù thăng chăng 


công đức. thể nghĩ bàn. 


Các hữu tình ở cõi đó ngày đêm 
6 thời thường cúng dường Phật 
Vô Lượng Thọ. 


219 


Mỗi thần triêu thời, 


Vào môi sáng sớm, 


trì thử thiên hoa, 


thường mang hoa trời, 


ư nhất thực khoảnh, khoảng chừng một bữa ăn, 
phi chí tha phương vô lượng | Day đến vô lượng thê giới ở các 
thê giới, phương khác, 


cúng dường bách thiên câu chiị, 


cúng dường trăm ngàn ức chư 
Phái. 


ư chư Phật sở, các dĩ bách 
thiên câu chi thọ hoa, trì tán 
cúng dường, 


Nơi chỗ của chư Phật, môi 
người đem trăm ngàn ức hoa 
trời, tung rải hiển cúng chư 
Phát, 


hoàn chí bồn xứ, du thiên trú 
đăng. 


rồi trở về thê giới của mình, dạo 
chơi các cối trời. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung, hữu 
như thị đẳng chúng diệu khỉ 
sức, công đức trang nghiêm 
thậm khả ái lạc, thị cỗ danh vi 
Cực Lạc thế ĐIỚI. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thể, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thể giới Cực 
Lạc 


thường hữu chủng chúng kỳ 
diệu khả ái tạp sắc chúng điều. 


thường có các giông chữmn đủ 
mọi sắc màu, xinh đẹp khả ái 
diệu kỳ, 


Sở vị nga, nhạn, thu lộ, hông hạc, 
khổng tước, anh vũ, yết la tần ca, 


như ngông, nhạn, cò, hông hạc, 
không tước, anh vũ, yết la tân 


mạng mạng điều đăng. Cd, HMẠHg mạng. 
Như thị chúng điều, Các loài chim áy 


trú đạ lục thời hăng cộng tập hội, 


ngày đêm 6 thời thường tụ họp 
lại, 


xuất hòa nhã thanh. 


hót ca những thanh âm hòa nhã. 


220 


Tùy kỳ loại âm, tuyên dương 
diệu pháp, 


Tùy theo thanh âm của môi loài 
chữmn, nhằm tuyên dương các 
điệu pháp, 


sở vị thậm thâm niệm trụ, chánh 
đoạn, 


là các pháp thâm sâu Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Chánh Cán, 


thân túc căn lực, 


Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ 
lực, 


giác đạo chỉ đăng, 


Thất Giác Chỉ, Bát Chánh Đạo, 


vô lượng diệu pháp. 


vô lượng các pháp vì diệu như 
thể. 


Bỉ độ chúng sanh văn thị thanh 
dĩ, 


Các chúng sanh ở cõi đó nghe 
những thanh âm áy 


các đặc niệm Phật niệm Pháp 
niệm Tăng, 


đêu niệm Phát, niệm Pháp, niệm 
Tăng, 


vô lượng công đức, huân tu kỳ 
thân. 


tự thân tu tập vô lượng công 
đực. 


Nhữ Xá Lợi Tử, ư ý vân hà, 


Nây Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? 


bỉ độ chúng điêu, khởi thị bàng 
sanh ác thú nhiêp da? 


Các giống chỉm ở cõi đó có phải 
là loài bàng sanh ác thú không ? 


Vật tác thị kiến. 


Ông chớ nghĩ như thể. 


Sở đĩ giả hà? 


Vì sao vậy? 


Bi Phật tịnh độ vô tam ác đạo, 


Vì cối Phát thanh tịnh đó không 
có ba đường ác, 


thượng bất văn hữu tam ác thú 
danh, 


cũng không nghe nói đến tên của 
ba đường ác, 


hà huồng hữu thật tội nghiệp sở 
chiêu bàng sanh chúng điêu. 


huông øì thật có những nghiệp 
tội chiêu cảm mà trở thành các 
loài bàng sanh áy. 


Đương tri giai thị Vô Lượng Thọ 
Phật 


Nên biết, các loài chim ấy là do 
Phát Vô Lượng Thọ 


biến hoá sở tác, lịnh kỳ tuyên 
xướng vô lượng pháp âm, 


biến hóa ra để cho chúng tuyên 
xướng vô lượng pháp âm, 


221 


tác chư hữu tình lợi ích an lạc. 


làm cho các hữu tình được lợi 
ích an lạc. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung, hữu 
như thị đẳng chúng diệu khi sức, 
công đức trang nghiêm thậm 
khả ái lạc, thị cố danh vi Cực 
Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vì diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc, 


thường hữu diệu phong, 


thường có gió dịu mát 


xuy chư bảo thọ cập bảo la võng, 


thối qua các hàng cây báu và 
các mành lưới báu, 


xuât vi diệu âm, 


phát ra những thanh âm vi diệu, 


thí như bách thiên câu chi thiên 
nhạc đông thời câu tác, 


ví nhự trăm ngàn ức các loại 
nhạc trởi cùng lúc hòa chung, 


xuất vi điệu thanh, thậm khả ái 
ngoạn. 


vang lên những âm thanh tuyệt 
với, rát khả ái thưởng ngoqn. 


Như thị bỉ độ thường hữu diệu 
phong, xuy chúng bảo thọ cập 
bảo la võng, 


Như thế, cõi Phật đó thường có 
gió dịu mát thôi qua các hàng 
cây báu và các mành lưới báu, 


kích xuât chủng chủng vi diệu 
âm thanh, thuyêt chủng chủng 
pháp. 


phát ra những thanh âm vi diệu, 
thuyết giảng các pháp. 


Bỉ độ chúng sanh văn thị thanh 
đĩ, 


Các chúng sanh ở cối đó nghe 
những thanh âm áy 


khởi Phật Pháp Tăng niệm, 


đêu phát tâm niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, 


tác ý đăng vô lượng công đức. 


là những tác ý vô lượng công 
đực. 


Xá Lợi Tủ, bi Phật độ trung hữu 
như thị đăng chúng diệu khỉ sức, 
công đức trang nghiêm, thậm 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thể, rát khả ái 


222 


khả ái lạc, thị cố danh vi Cực 
Lạc thê giới. 


ưa thích, cho nên gọi là thê giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cối 
Phật thanh tịnh ở thể giới Cực 
Lạc, 


hữu như thị đăng vô lượng vô 
biên bât khả tư nghị thậm hy hữu 
sự. 


có vô lượng vô biên những thứ 
chẳng thể nghĩ bàn như thế, thật 
là hiếm có. 


Giả sử kinh ư bách thiên câu chi 
na dữu đa kiếp, dĩ kỳ vô lượng 
bách thiên câu chi na dữu đa 
thiệt, 


Giả sử, trải qua trăm ngàn ức vô 
số kiếp, dùng vô lượng trăm 
ngàn ức cái lưỡi, 


nhất nhất thiệt thượng xuất vô 
lượng thanh, 


trên môi cái lưỡi phát ra vô 
lượng thanh âm 


tán kỳ công đức diệc bất năng 
tận, 


để tán thán công đức ấy cũng 
chăng thê nào tán thán cùng tận 
được, 


thị cố danh vi Cực Lạc thê giới. 


cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cõi 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc, 


Phật hữu hà duyên danh Vô 
Lượng Thọ? 


vì nhân duyên gì mà Đức Phật 
äy có tên là Vô Lượng Thọ? 


Xá Lợi Tử, do bỉ Như Lai cập 
chư hữu tình thọ mạng vô lượng 
vô sô đại kiệp. 


Xá Lợi Tứ, do Đức Như Lai và 
các hữu tình ở cối đó có thọ 
mạng vô lượng vô số đại kiêp. 


Do thị duyên cô, bỉ độ Như Lai 
danh Vô Lượng Thọ. 


Do bởi nhân duyên ấy, cho nên 
Đức Như Lai ở cối đó được gọi 
là Vô Lượng Thọ. 


Xá Lợi Tử, Vô Lượng Thọ Phật 
chứng đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề dĩ lai, kinh 
thập đại kiếp. 


Xá Lợi Tử, Đúc Phát Vô Lượng 
Thọ chứng đắc Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác đến 
nay đã được mười đại kiếp. 


223 


Xá Lợi Tử, hà duyên bỉ Phật 
danh Vô Lượng Quang? 


Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà 
Đức Phát ấy có tên là Vô Lượng 
Quang? 


Xá Lợi Tử, do bỉ Như Lai hăng 
phóng vô lượng vô biên diệu 
quang, 


Xá Lợi Tứ, do Đức Như Lai ở 
cối đó thường phóng ra vô 
lượng vô biên ánh sáng vi diệu, 


biến chiều nhất thiết thập 
phương Phật độ, thí tác Phật sự 
vô hữu chướng ngại. 


chiếu soi tất cả các cõi Phật 
mười phương, thực hiện các 
Phật sự không bị chướng ngại. 


Do thị duyên cô, bỉ độ Như Lai 
danh Vô Lượng Quang. 


Do bởi nhân duyên ấy, cho nên 
Đức Như Lai ở cối đó được gọi 
là Vô Lượng Quang. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật tịnh độ thành 
tựu như thị công đức trang 
nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có 
danh vi Cực Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung Vô 
Lượng Thọ Phật 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cối 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc của Phát Vô Lượng Thọ 


thường hữu vô lượng Thanh Văn 
đệ tử, 


thường có vô lượng Thanh Văn 
đệ tử, 


nhất thiết giai thị đại A La Hán, 


tất cả đêu là bậc đại A La Hán, 


cụ túc chủng chủng vi diệu công 
đức, 


đáy đu các công đực vì diệu, 


kỳ lượng vô biên bất khả xưng 
SỐ. 


SỐ lượng vô biên chăng thê nào 
tính kế. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật tịnh độ thành 
tựu như thị công đức trang 
nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có 
danh vi Cực Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 

trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 


Cực Lạc. 


224 


Hựu Xá Lợi Tử, Cực Lạc thế 
giới tịnh Phật độ trung Vô 
Lượng Thọ Phật, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong cối 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc của Phát Vô Lượng Thọ 


thường hữu vô lượng Bồ Tát đệ 
tử, 


thường có vô lượng Bồ Tát đệ 
tử, 


nhất thiết giai thị Nhất Sanh Sở 


tất cả đêu là bậc Nhất Sanh Sở 
Hệ, 


cụ túc chủng chủng vi diệu công 
đức, 


đáy đu các công đực vì diệu, 


kỳ lượng vô biên bắt khả xưng 
SÔ. 


sỐ lượng vô biên chăng thê nào 
tính kê. 


Giả sử kinh ư vô số lượng kiếp, 
tán kỳ công đức chung bât năng 
tận. 


Giả sử, trải qua vồ lượng vô số 
kiếp để tán thản công đức ấy 
cũng chẳng thể nào tán thán 
cùng tận được. 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung 
thành tựu như thị công đức trang 
nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có 
danh vi Cực Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vì diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, nhược chư hữu 
tình sanh bỉ độ giả giai Bât 
Thoái Chuyên, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nêu có hữu 
tình nào sanh về cõi đó, thì đêu 
là bậc Bát Thoái Chuyên, 


biên địa hạ tiện miệt lệ xa trung, 


tật bất phục đọa chư hiểm ác thú, 


quyết chắc không bị sa đọa vào 
các nẻo hiêm nguy ác thú, các 
chốn biên địa man đã hạ tiện, 


thường du thanh tịnh quốc thô, 
thù thăng hạnh nguyện, niệm 


quyết định đương chứng A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bô Đê. 


mà thường du hành đến các 
quốc độ thanh tịnh, 
hạnh nguyện thù thăng, niệm 


niệm tăng tiên, niệm tăng tiên, 


nhất định sẽ chứng đắc Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác. 


225 


Xá Lợi Tử, bỉ Phật độ trung 
thành tựu như thị công đức trang 
nghiêm, thậm khả ái lạc, thị cố 
danh vi Cực Lạc thế giới. 


Xá Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có 
những thứ vi diệu công đức 
trang nghiêm như thế, rất khả ái 
ưa thích, cho nên gọi là thế giới 
Cực Lạc. 


Hựu Xá Lợi Tử, nhược chư hữu 
tình văn bỉ Tây phương Vô 
Lượng Thọ Phật thanh tịnh Phật 
độ, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có hữu 
tình nào nghe được Phật Vô 
Lượng Thọ ở phương Tây và cối 
nước thanh tịnh của Ngài 


vô lượng công đức chúng sở 
trang nghiêm, 


với vô lượng công đức trang 
nghiêm, 


giai ưng phát nguyện sanh bỉ 
Phật độ. 


thì người đó phải nên phát 
nguyện sanh về cối Phật áy. 


Sở đĩ giả hà? 


Vì sao vậy? 


Nhược sanh bỉ độ, 


Vì nêu sanh về cõi áy, 


đắc dữ như thị vô lượng công 
đức chúng sở trang nghiêm, chư 
Đại sĩ đăng đồng nhất tập hội. 


sẽ được vô lượng công đức trang 
nghiêm như vậy, cùng với các 
bậc Đại sĩ tụ hội một nơi, 


thọ dụng như thị vô lượng công 
đức, chúng sở trang nghiêm 
thanh tịnh Phật độ, đại thừa pháp 
lạc, 


thọ dụng đây đủ công đức trang 
nghiêm nơi cối Phát thanh tịnh, 
vui hưởng pháp đại thừa, 


thường vô thoái chuyên, 


không còn bị thoái chuyển, 


vô lượng hạnh nguyện, niệm 
niệm tăng tiên, 


vô lượng hạnh nguyện, niệm 
niệm tăng tiên, 


tốc chứng Vô Thượng Chánh 
Đăng Bô Đê cô. 


mau chóng chứng đắc VI 
Thượng Chánh Đăng Bồ Đề. 


Xá Lợi Tử, sanh bỉ Phật độ chư 
hữu tình loại, thành tựu vô 
lượng vô biên công đức, 


Xá Lợi Tử, các loài hữu tình 
được sanh về cõi Phật ấy đêu đã 
thành tựu vô lượng vô biên công 
đực, 


phi thiêu thiện căn chư hữu tình 
loại đương đắc vãng sanh Vô 


chứ chăng phải có chút ít căn 
lành mà được sanh về cõi Phật 


226 


Lượng Thọ Phật Cực Lạc thê 
giới thanh tịnh Phật độ. 


thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc 
của Phát Vô Lượng Thọ. 


Hựu Xá Lợi Tử, nhược hữu tịnh 
tín chư thiện nam tử, hoặc thiện 
nữ nhân, 


Lại nữa, Xá Lợi Tủ, nếu có 
người con trai lành, hoặc người 
con gái lành, với lòng tin thanh 
tịnh, 


đắc văn như thị Vô Lượng Thọ 
Phật vô lượng vô biên bất khả tư 
nghị công đức danh hiệu, Cực 
Lạc thế giới công đức trang 
nghiêm. 


được nghe danh hiệu vô lượng 
vô biên công đức chẳng thể nghĩ 
bàn của Phát Vô Lượng Thọ và 
thế giới Cực Lạc công đức trang 
nghiêm. 


Văn dĩ tư duy, 


Nghe rồi ti duy, 


nhược nhật nhật dạ, hoặc nhị, 
hoặc tam, hoặc tứ, hoặc ngũ, 
hoặc lục, hoặc thât, 


hoặc một ngày đêm, hoặc hai 
ngày đêm, hoặc ba ngày đêm, 
hoặc bốn ngày đêm, hoặc năm 
ngày đêm, hoặc sảu ngày đêm, 
hoặc bảy ngày đêm, 


hệ niệm bât loạn, 


hệ niệm bắt loạn. 


thị thiện nam tử, hoặc thiện nữ 
nhân, 


Thì người con trai lành đó, hoặc 
người con gái lành đó, 


lâm mạng chung thời, 


lúc lâm chung, 


Vô Lượng Thọ Phật dữ kỳ vô 
lượng Thanh Văn đệ tử, Bô Tát 
chúng câu, tiên hậu vi nhiều, 


được Phát Vô Lượng Thọ cùng 
với võ lượng Thanh Văn Bồ Tát 
đệ tử vây quanh trước sau, 


lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hộ lệnh 
tâm bât loạn, 


đến trước mặt người đó, từ bỉ 
gia hộ, khiến tâm thức người đó 
không bị tán loạn, 


ký xả mạng dĩ tùy Phật chúng 
hội, 


xả bỏ xác thân, theo Đức Phật 
và Thánh chúng, 


sanh Vô Lượng Thọ Cực Lạc thế 
giới thanh tịnh Phật độ. 


sanh về cõi Phật thanh tịnh ở thể 
giới Cực Lạc của Phát Vô 
Lượng Thọ. 


227 


Hựu Xá Lợi Tử, ngã quán như 
thị lợi ích an lạc đại sự nhân 
duyên, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, Ta thấy 
nhân duyên lớn với lợi ích an lạc 
nh vậy, 


thuyết thành để ngữ, 


nên nói lời chân thát: 


nhược hữu tịnh tín chư thiện 
nam tử, hoặc thiện nữ nhân, 


“Nêu có người con trai lành, 
hoặc người con gái lành, với 
lòng tin thanh tịnh, 


đắc văn như thị Vô Lượng Thọ 
Phật bất khả tư nghị công đức 
danh hiệu, Cực Lạc thế giới, tịnh 
Phật độ giả. 


được nghe danh hiệu công đức 
chăng thể nghĩ bàn của Phật Vô 
Lượng Thọ và cõi Phật thanh 
tịnh ở thế giới Cực Lạc, 


nhất thiết giai ưng tín thọ phát 
nguyện, 


thì các người ấy phải nên tin 
nhán, phát nguyện, thọ trì, 


như thuyết tu hành, 


tu tập đúng như lời đạy, 


sanh bỉ Phật độ. 


sẽ được sanh về cõi Phật đó. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như ngã kim giả 
xưng dương tán thán Vô Lượng 
Thọ Phật, vô lượng vô biên bất 
khả tư nghị Phật độ công đức. 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như Ta hôm 
nay xưng dương tán thản cối 
Phật vô lượng vô biên công đức 
chăng thể nghĩ bàn của Phật Vô 
Lượng Thọ, 


Như thị Đông phương, 


thì như vậy ở phương Đông, 


diệc hữu hiện tại Bất Động Như 
Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại 
Sơn Như Lai, Sơn Quang Như 
Lai, Diệu Tràng Như Lai, 


hiện cũng có Bắt Động Như Lai, 
Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn 
Nhự Lai, Sơn Quang Nhự Lai, 
Diệu Tràng Như Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trụ tại Đông phương tự Phật tịnh 
độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Đông, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, châu táp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


228 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Nam 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Nam, 


diệc hữu hiện tại Nhật Nguyệt 
Quang Như Lai, Danh Xưng 
Quang Như Lai, Đại Quang Uẫn 
Như Lai, Mê Lô Quang Như 
Lai, Vô Biên Tinh Tiến Như Lai, 


hiện cũng có Nhật Nguyệt 
Quang Nhự Lai, Danh Xưng 
Quang Như Lai, Đại Quang Uẩn 
Nhự Lai, Mê Lô Quang Như Lai, 
Vô Biên Tỉnh Tiến Như Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trụ tại Nam phương tự Phật tịnh 
độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Nam, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu táp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Tây 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Tây, 


diệc hữu hiện tại Vô Lượng Thọ 
Như Lai, Vô Lượng Uân Như 
Lai, Vô Lượng Quang Như Lai, 
Vô Lượng Tràng Như Lai, Đại 


hiện cũng có Vô Lượng Thọ Như 
Lai, Vô Lượng Uẩn Như Lai, Vô 
Lượng Quang Nhự Lai, Vô 
Lượng Tràng Nhự Lai, Đại Tự 


229 


Tự Tại Như Lai, Đại Quang Như 
Lai, Quang Diệm Như Lai, Đại 
Bảo Tràng Như Lai, Phóng 
Quang Như Lai, 


Tại Như Lai, Đại Quang Như 
Lai, Quang Diệm Như Lai, Đại 
Bảo Tràng Như Lai, Phóng 
Quang Nhự Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trụ tại Tây phương tự Phật tịnh 
độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Táy, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Bắc 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Bắc, 


diệc hữu hiện tại Vô Lượng 
Quang Nghiêm Thông Đạt Giác 
Tuệ Như Lai, Vô Lượng Thiên 
Cô Chắn Đại Diệu Âm Như Lai, 
Đại Uẫn Như Lai, Quang Võng 
Như Lai, Sa La Đề Vương Như 
LaI, 


hiện cũng có Vô Lượng Quang 
Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ 
Như Lai, Vô Lượng Thiên Cổ 
Chấn Đại Diệu Âm Như Lai, Đại 
Uẩn Như Lai, Quang Võng Như 
Lai, Sa La Đề Vương Như Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trú tại Bắc phương tự Phật tịnh 
độ, 


an trú nơi cối Phật của mình ở 
phương Bắc, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


230 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Hạ 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Dưới, 


diệc hữu hiện tại Thị Hiện Nhất 
Thiết Diệu Pháp Chánh Lý 
Thường Phóng Hỏa Vương 
Thắng Đức Quang Minh Như 
Lai, Sư Tử Như Lai, Danh Xưng 
Như Lai, Dự Quang Như Lai, 
Chánh Pháp Như Lai, Diệu Pháp 
Như Lai, Pháp Tràng Như Lai, 
Công Đức Hữu Như Lai, 

Công Đức Hiệu Như Lai, 


hiện cũng có Thị Hiện Nhất 
Thiết Diệu Pháp Chánh Lý 
Thưởng Phóng Hỏa Vương 
Thắng Đức Quang Minh Như 
Lai, Sư Tử Như Lai, Danh Xưng 
Nhự Lai, Dự Quang Nhự Lai, 
Chánh Pháp Như Lai, Diệu 
Pháp Như Lai, Pháp Tràng Như 
Lai, Công Đức Hữu Như Lai, 
Công Đức Hiệu Như Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trú tại Hạ phương tự Phật tịnh 
độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Dưới, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thế 


thuyết thành đề ngôn: 


bao trùm kháp cả ba ngàn cõi 


giới, châu tấp vi nhiêu, đại thiên thê giới 


mà nói lời chân thật: 


231 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Thượng 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Trên, 


diệc hữu hiện tại Phạm Âm Như 
Lai, Tú Vương Như Lai, Hương 
Quang Như Lai, Như Hồng Liên 
Hoa Thắng Đức Như Lai, Thị 
Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như 
LaI, 


hiện cũng có Phạm Âm Như Lai, 
Tu Vương Nhự Lai, Hương 
Quang Như Lai, Như Hồng Liên 
Hoa Thắng Đức Như Lai, Thị 
Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như 
Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thê, 


trú tại Thượng phương tự Phật 
tịnh độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Trên, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Đông 
Nam phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Đông Nam, 


diệc hữu hiện tại Tối Thượng 
Quảng Đại Vân Lôi Am Vương 
Như Lai, 


hiện cũng có Tối Thượng Quảng 
Đại Ván Lôi Am Vương Nhự Lai, 


232 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trú Đông Nam phương tự Phật 
tịnh độ, 


an trú nơi cối Phật của mình ở 
phương Đông Nam, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Tây 
Nam phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương Táy Nam, 


diệc hữu hiện tại Tối Thượng 
Nhật Quang Danh Xưng Công 
Đức Như LaI, 


hiện cũng có Tối Thượng Nhật 
Quang Danh Xưng Công Đức 
Nhự Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thể, 


trú Tây Nam phương tự Phật 
tịnh độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Táy Nam, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu táp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn .XWNS tản công 
đức cõi Phật chăng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


233 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Tây Bắc 
phương, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 
phương lây Bắc, 


diệc hữu hiện tại Vô Lượng 
Công Đức Hỏa Vương Quang 
Minh Như Lai, 


hiện cũng có Vô Lượng Công 
Đức Hỏa Vương Quang Minh 
Nhự Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thê, 


trú Tây Bắc phương tự Phật tịnh 
độ. 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Táy Bác, 


các các thị hiện quảng trường 
thiệt tướng, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 
lưỡi rộng dài, 


biến phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tản công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, như thị Đông 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như vậy ở 


LaI, 


Bắc phương, phương Đông Bắc, 
diệc hữu hiện tại vô sô bách hiện cũng có trăm ngàn ức vô sô 
thiên câu chi Quảng Tuệ Như Quảng Tuệ Như Lai, 


như thị đăng Phật, như căng dà 
sa, 


hằng hà sa số các Đức Phật như 
thê, 


trú Đông Bắc phương tự Phật 
tịnh độ, 


an trú nơi cối Phát của mình ở 
phương Đông Băc, 


các các thị hiện quảng trường 


biên phú tam thiên đại thiên thể 
giới, châu tấp vi nhiêu, 


môi Đức Phật ấy thị hiện tướng 


thiệt tướng, lưỡi rộng dài, 


bao trùm khắp cả ba ngàn cõi 
đại thiên thê giới 


thuyết thành đề ngôn: 


mà nói lời chân thật: 


234 


Nhữ đăng hữu tình giai ưng tín 
thọ như thị xưng tán bất khả tư 
nghị Phật độ công đức, nhất thiết 
chư Phật nhiếp thọ pháp môn. 


“Các hữu tình phải nên tin nhận 
thọ trì pháp môn xưng tán công 
đức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn 
và được tất cả chư Phật nhiếp 
thọ. ” 


Hựu Xá Lợi Tử, hà duyên thử 
kinh danh vi: Xưng tán bất khả 
tư nghị Phật độ công đức nhất 
thiết chư Phật nhiếp thọ pháp 
môn. 


Lại nữa, Xá Lợi Tứ, vì nhân 
duyên gì mà kinh nây có tên là 
“Pháp môn xưng tắn công đức 
cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn và 
được tất cả chư Phật nhiếp 

thọ ”? 


Xá Lợi Tử, do thử kinh trung, 
xưng dương tán thán Vô Lượng 
Thọ Phật Cực Lạc thế giới bất 
khả tư nghị Phật độ công đức, 


Xá Lợi Tử, vì trong kinh nầy đã 
xưng dương tán thản công đức 
cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn ở 
thế giới Cực Lạc của Phát Vô 
Lượng Thọ, 


cập thập phương diện chư Phật 
Thê Tôn, vị dục phương tiện lợi 
ích an lạc chư hữu tình cô, 


cho đến mười phương chư Phật 
Thế Tôn, vì muốn dùng phương 
tiện cho các hữu tình được lợi 
ích an lạc, 


các trụ bôn độ, hiện đại thần 
biên, thuyết thành đê ngôn, 


nên an trú Hơi cõi nước của 
mình, thị hiện đại thán thông 
biên hóa, nói lời chân thật, 


khuyến chư hữu tình tín thọ thử 
pháp, 


khuyến khích các hữu tình phải 
nên tin nhận thọ trì pháp môn 
náy. 


thị cô thử kinh danh vi: Xưng 
tán bất khả tư nghị Phật độ công 
đức nhất thiết nhiếp thọ pháp 
môn. 


Cho nên kinh nây có tên là 
“Pháp môn xưng tán công đức 
cối Phát chẳng thể nghĩ bàn và 
được tất cả chư Phật nhiếp thọ ”. 


Hựu Xá Lợi Tử, nhược thiện 
nam tử, hoặc thiện nữ nhân, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nêu có 
người con trai lành, hoặc người 
con gái lành, 


235 


hoặc dĩ đặc văn, hoặc đương đắc 
văn, hoặc kim đặc văn. 


hoặc đã được nghe, hoặc sẽ 
được nghe, hoặc đang được 
nghe. 


Văn thị kinh dĩ thâm sanh tín 
giải, 


Nghe kinh nây rồi thì sanh lòng 
tin hiểu sâu xa. 


Sanh tín giải dĩ tất vi như thị trú 
thập phương diện thập căng dà 
sa Thê Tôn chi sở nhiêp thọ, 


Sanh lòng tin hiểu rôi thì chắc 
chắn sẽ được hằng hà sa số chư 
Phật Thể Tôn ở khắp mười 
phương nhiếp thọ. 


như thuyết hành giả, 


Các hữu tình hãy tu tập đúng 
như lời đạy, 


nhất thiết định ư A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bô Đê, đặc Bât 
Thoái Chuyên, 


quyết chắc sẽ đạt được quả vị 
Bắt Thoái Chuyển nơi đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, 


nhất thiết định sanh Vô Lượng 
Thọ Phật Cực Lạc thê giới thanh 
tịnh Phật độ. 


quyết chắc sẽ được sanh về cõi 
Phật thanh tịnh ở thể giới Cực 
Lạc của Phát Vô Lượng Thọ. 


Thị cô Xá Lợi Tử, nhữ đăng hữu 
tình, nhất thiết giai ưng tín thọ 
lĩnh giải ngã cập thập phương 
Phật Thế Tôn ngữ, 


Cho nên, Xá Lợi Tử, tất cả các 
hữu tình phải nên tin nhận, thọ 
trì, lý giải lời nói của Như Lai 
và của các Đức Phật Thế Tôn 
mười phương, 


đương cân tinh tiến như thuyết 
tu hành, vật sanh nghi lự. 


phải nên chuyên cân tỉnh tấn, tu 
tập đúng như lời dạy, chớ sanh 
lòng hoài nghi, lo ngại. 


Hựu Xá Lợi Tử, nhược thiện 
nam tử, hoặc thiện nữ nhân, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, nêu có 
người con trai lành, hoặc người 
con gái lành, 


ư Vô Lượng Thọ Cực Lạc thế 
giới thanh tịnh Phật độ, công 
đức trang nghiêm, 


đổi với công đức trang nghiêm 
nơi cõi Phật thanh tịnh ở thể 
giới Cực Lạc của Phát Vô 
Lượng Thọ, 


236 


nhược dĩ phát nguyện, nhược 
đương phát nguyện, nhược kim 
phát nguyện, 


hoặc đã phát nguyện, hoặc sẽ 
phát nguyện, hoặc đang phát 
"nguyện, 


tất vi như thị trú thập phương 
diện thập căng dà sa Thê Tôn chi 
sở nhiệp thọ, 


chắc chăn sẽ được hằng hà sa số 
chự Phật Thể Tôn ở khăp mười 
phương nhiềp thọ, 


như thuyết hành giả, 


Các hữu tình hãy tu tập đúng 
như lời đạy, 


nhất thiết định ư A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bô Đê, đắc Bât 
Thoái Chuyên, 


quyết chắc sẽ đạt được quả vị 
Bắt Thoái Chuyển nơi đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, 


nhất thiết định sanh Vô Lượng 
Thọ Phật Cực Lạc thê giới thanh 
tịnh Phật độ. 


quyết chắc sẽ được sanh về cõi 
Phật thanh tịnh ở thê giới Cực 
Lạc của Phát Vô Lượng Thọ. 


Thị có Xá Lợi Tử, nhược hữu 
tịnh tín chư thiện nam tử, hoặc 
thiện nữ nhân, 


Cho nên, Xá Lợi Tử, nêu có 
người con trai lành, hoặc người 
con gái lành, có lòng tin thanh 
tịnh, 


nhất thiết giai ưng ư Vô Lượng 
Thọ Cực Lạc thê giới thanh tịnh 
Phật độ, thâm tâm tín giải, 


đổi với cõi Phật thanh tịnh ở thể 
giới Cực Lạc của Phật Vô 
Lượng Thọ đã có sự tin hiểu sâu 
xa frong lòng, 


phát nguyện vãng sanh, vật hành 
phóng dật. 


thì tất cả phải nên phát nguyện 
sanh về cối nước đó, chớ nên 
buông lung. 


Hựu Xá Lợi Tử, như ngã kim giả 


xưng dương tán thán Vô Lượng 
Thọ Phật Cực Lạc thê giới bât 
khả tư nghị Phật độ công đức, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, như Ta hôm 
nay 

xưng dương tán thản công đức 
chăng thể nghĩ bàn của cõi Phật 
ở thể giới Cực Lạc của Phật Vô 
Lượng Thọ, 


237 


bỉ thập phương diện Thế Tôn, 


thì chư Phật Thế Tôn ở khắp 
mười phương 


diệc xưng tán ngã bất khả tư 
nghị vô biên công đức, 


cũng xưng tán công đức vô biên 
chăng thể nghĩ bàn của Ta 


giai tác thị ngôn, thậm kỳ hy 
hữu, 


mà nói lời như vầy: “Rất lạ kỳ 
hiệm có, 


Thích Ca Tịch Tĩnh, Thích Ca 
Pháp Vương, Như Lai, Ứng 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn, 


Thích Ca Tịch Tĩnh, Thích Ca 
Pháp Vương, Như Lai, Ứng 
Củng, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự SI, Thiên Nhân 
Sư, Phật Thể Tôn, 


nãi năng ư thị Kham Nhẫn thê 
SIỚI, 


có thể ở rong thể giới Kham 
Nhẫn nây, 


ngũ trược ác thời, sở vỊ kiếp 
trược, chư hữu tình trược, chư 
phiền não trược, kiến trược, 
mạng trược, 


thời ngũ trược ác thế, đó là kiếp 
trược, chư hữu tình trược, chư 
phiên não frược, kiến frược, 
mạng írược, 


ư trung chứng đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bô Đề, 


ở trong cối ấy, chứng đắc Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác, 


vị dục phương tiện lợi ích an lạc 
chư hữu tình cô, 


vì muốn dùng phương tiện cho 
các hữu tình được lợi ích an lạc, 


thuyết thị thế gian cực nan tín 
pháp. 


nên thuyết giảng pháp môn mà 
thê gian rất khó tin. ” 


Thị cô Xá Lợi Tử, đương tr1 ngã 
kim ư thử tạp nhiễm Kham Nhân 
thê giới ngũ trược ác thời, 


Cho nên, Xá Lợi Tứ, các vị nên 
biết Ta hôm nay ở trong thời ngũ 
trược ác thể của thế giới Kham 
Nhân tạp nhiễm nây, 


chứng đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bô Đề, 


chứng đặc Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, 


238 


vị dục phương tiện lợi ích an lạc 
chư hữu tình cô, 


vì muốn dùng phương tiện cho 
các hữu tình được lợi ích an lạc, 


thuyết thị thê gian cực nan tín 
pháp, 


nên thuyết giảng pháp môn mà 
thê gian rát khó tin. 


thậm vi hy hữu bất khả tư nghị. 


Thì đó là việc hiếm có, chăng 
thê nghĩ bàn. 


Hựu Xá Lợi Tử, ư thử tạp nhiễm 
Kham Nhân thê giới ngũ trược 
ác thời, 


Lại nữa, Xá Lợi Tử, trong thời 
ngũ trược ác thế của thế giới 
Kham Nhân tạp nhiễm náy, 


nhược hữu tịnh tín chư thiện 
nam tử, hoặc thiện nữ nhân, 


nêu có người con trai lành, hoặc 
người con gái lành, có lòng tin 
thanh tịnh, 


văn thuyết như thị, nhất thiết thế 
gian cực nan tín pháp, 


nghe nói về pháp môn mà tất cả 
thê gian rát khó tin, 


năng sanh tín giải, thọ trì diễn 
thuyêt, 


rồi sanh lòng tín hiệu, thọ trì, 
điện giảng, 


như giáo tu hành. 


tu tập đúng như lời dạy, 


đương tri thị nhân, thậm vi hy 
hữu, 


thì phải biết người ấy thật là 
hiêm có, 


vô lượng Phật sở tăng chủng 
thiện căn. 


đã từng gieo trồng căn lành với 
vô lượng các Đức Phát. 


Thị nhân mạng chung, định sanh 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, 


Người ấy, lúc lâm chung, nhất 
định sẽ được sanh về thê giới 
Tây Phương Cực Lạc, 


thọ dụng chủng chủng công đức 
trang nghiêm thanh tịnh Phật độ, 
đại thừa pháp lạc. 


thọ dụng đây đủ công đức trang 
nghiêm nơi cối Phát thanh tịnh, 
vui hưởng pháp đại thừa. 


Nhật dạ lục thời, 


Noày đêm 6 thời, 


thân cận cúng dường Vô Lượng 
Thọ Phật, 
du lịch thập phương cúng dường 
chư Phật, 


được gân gũi cúng dường Phật 
Vô Lượng Thọ, 

đi khắp mười phương để cúng 
dường các chư Phật, 


239 


ư sở văn pháp thọ ký, 


được nghe pháp, được Phật thọ 
ký. 


phước tuệ tư lương tất đắc viên 
mãn, 


1y phước đức trí tuệ làm hành 
trans, sớm được viên mãn, 


tốc chứng Vô Thượng Chánh 


mau chóng chứng đắc Vô 


Đăng Bồ Đà. Thượng Chánh Đẳng Bồ Đễ. 
Thời Bạc Già Phạm thuyết thị Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh 
kinh dĩ, nầy xong, 

Tôn giả Xá Lợi Tử đăng Tôn giả Xá Lợi Tử, các vị đại 
chư đại Thanh Văn cập chưBồ_ | 7Thanh Văn, cùng chúng đại Bồ 
Tát Ma Ha Tát chúng, Tát, 


vô lượng Thiên, Nhân, A Tô Lạc 
đăng, nhât thiệt đại chúng, 


vô lượng chư Thiên, Người, A Tổ 
Lạc, tất cả đại chúng, 


văn Phật sở thuyết, 


nghe lời Phát dạy, 


giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng 
hành. 


hết sức vui mừng, tin nhận và 
phụng hành. 


240 


241 


Phần 7 


Phát Nguyện Hồi Hướng 


242 


Hồi Hướng Tam Bảo 


“ Nguyện đem công đức nây 


Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 
Trên báo bốn trọng ân 
Dưới cứu ba đường khổ 
Nếu có kẻ thấy nghe 
Tắt phát Bồ Đề Tâm 


Đến khi mạng nây hết 


¬ Đồng sanh Cực Lạc Quốc 


„” 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Nam Mô A Di Đà Phật 


243 


Quy Mạng Lễ 


Con xin quy ngưỡng, hướng về Tam Bảo: 
Niệm Phật 
Niệm Pháp 
Niệm Tăng 


Trên từng bước ta bà 

Lấy câu A Di Đà làm lý nghĩa sống 
Học hiểu Tứ Diệu Để 
Tu tập Bát Chánh Đạo 


Niễm tin Cực Lạc, hành trang con đem vào đời 


Con xin sám hồi, cúi lạy giữa đất trời 
Nguyện sống yêu thương 
Bồ thí, Trì giới, Thứ tha, Khiêm cung, Nhẫn nhục 


Con xin chắp tay quy mạng 
Buông xuống vạn duyên 
Cẩn thiết hành trì 
Đêm ngày hệ niệm 


Phát hiệu A Di Đà 


244 


Con xin chí tâm quy lễ 
Phát nguyện sanh về 
Cõi sáng liên hoa 
Táy Phương Tịnh Độ 


Cực Lạc quê nhà 


Nam Mô Đại Từ Đại Bi A4 Di Đà Phật 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A4 Di Đà Phật 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A4 Di Đà Phật 


245 


TỊNH TÍN 


Một số tài liệu cán nghiên cứu thêm đê giúp tăng trưởng tín 
tâm và duy trì hệ niệm vững chắc cho người Cự sĩ. 


» _ Bước Đầu Học Phật (HT Thanh Từ) 

» _ Cẩm Nang Tu Đạo (HT Quảng Khâm) 

. . Niệm Phật Chỉ Nam (CS Mao Dịch Viên) 

» Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyền Tập (CS Lý Binh 
Nam) 

» _ Lá Thư Tịnh Độ (HT Thiền Tâm) 

»_ Kinh A Di Đà Yếu Giải (ĐS Ngẫu Ích) 

»" _ Kinh Niệm Phật Ba La Mật (HT Thiền Tâm) 

- _ Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải (TT Phước Thái) 

"Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (ĐS Ấn Quang) 

» _ Hòa Thượng Hải Hiền (CS Diệu Âm) 

» _ Phật Học Vấn Đáp (CS Lý Binh Nam) 

. Liên Trì Cảnh Sách (ÐĐS Liên Trì) 

» _ Tịnh Độ Vựng Ngữ (ĐS Châu Hoằng) 

- _ Tịnh Độ Cảnh Ngữ (ĐS Hành Sách) 

". Mộng Du Tập (ĐS Hám Sơn) 

. Niệm Phật Kính (ÐS Thiện Đạo) 

»_ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (ĐS Ấn Quang) 


246 


A Di Đà Kinh Sớ Sao (ĐS Liên Trì) 

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (PS Tịnh Không) 
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 
Đăng Giác (CS Hạ Liên Cư) 

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (PS Tịnh 
Không) 

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (CS Hoàng Niệm Tổ) 
Huyền Trang Đại Đường Tây Vực Ký (HT Như Điển) 
Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh 
A Di Đà (HT Trí Tịnh) 


247 


⁄4 y Ự P 

“ Ã 

2ˆ 32..A 
k2 


a-=`.£ 


lỹ 


Đức Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát 


248 


Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 


(tháp Đại Nhạn, thành phố Tây An, Thiêm Tây) 


NHÂN HẠNH VÃNG SANH 


2023 


